NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


NGƯỜI PHẬT TỪ CÂN BIẾT 


Tập 3 : 
(Chúnh Pháp Của Đức Thê Tôn) 


KINH SÁCH ĐẠO ĐỨC CỦA MỌI NGƯỜI 
(Các Nhóm Nguyên Thủy Hà Nội Sưu Tập) 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thành Kính Tri Ấn 
Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc 
Người Đã Cho Phật Tứ Chúng Con Cải 
Nhìn Chánh Kiến & Chỉ Dạy Cho Phật 
Tử Chúng Con, Đường Lỗi Tu Tập 
Đúng Theo Chánh Pháp Nguyên Thủy. 


Si” > 
-~* 


KT =— H 
° 4iNNNNNN`. ” 
(Phật Tử Thanh Hóa nghênh đón Đức Trưởng Lão) 


cT»„ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Lưu Ý : Kinh Sách Pháp Bảo Nên Ấn Tổng Truyền Bá Lưu 
Hành, Để Xây Dựng Đạo Đức Nhân Bản Giải Khổ Quân 
Sanh —- Nếu Thủ Giữ Hoặc Làm Rách Hư Là Tự Đoạn Mắt 
Hạt Giống Đạo Đức Giải Thoát Trong Những Kiếp Vị Lai!. 


NỘI DUNG CỦA TẬP 3 
MỤC LỤC 3 
lời đầu Sách 5 
Có hai lộ trình 10 
Thiền Định 13 
Chân lý thứ hai trong Tứ diệu đế Tập Đề 19 
Hạnh và Minh 33 
Biét rõ sự tái sinh trong tương lai 35 
Kệ lúc thành đạo 40 
Giới luật Phật là pháp tu tập căn bản để thoát khổ 43 
Vượt dòng sanh tử 56 
Xác định các pháp tu tập 59 
Thiền Xả Tâm 67 
Khi nào ngồi kiết già tu tập 73 
Sanh đã tận phạm hạnh mới xong 83 
Pháp Hướng Tâm 87 
Những øì cần thông hiểu phải thông hiểu 4Niệm Xứ...89 
Thiền Thứ Tư 91 
Kinh Bát Thành 93 
Sơ thiền là phápmôn độc nhất trong kinh Bát Thành 95 
Nhị thiền là phápmôn độc nhất trong kinhBát Thành 96 
Tam thiền là phápmôn độcnhắt trong kinhBát Thành 97 
Tứ thiền là pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 97 
Từ tâm là pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 98 
Bi tâm là pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 100 
Hỷ tâm là pháp môn độc nhất trong kinhBát Thành 101 
Xả tâm là pháp môn độc nhất trong kinhBát Thành 102 
Bà La Môn 110 


sa 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tu Sĩ Phật Giáo phạmGiới phá Giới là Bà La Môn...114 
Là Phật tử phải tu đúng cách đúng căncơ đặc tướng 116 
Không sở hữu 120 

Tứ Chánh Cần 127 

Đức Phật khuyên tu tập Bốn Tinh Cần 130 

Người học phật phảicó ChánhKiến&nhìn NhânQuả 142 
Đức Phật xác định thế giới của con người 145 

Đức Phật dạy Tu tập 3 pháp đoạn tận lậu hoặc 147 

Bảy cách diệt lậu hoặc bằng Pháp Như Lý Tác Ý 153 
Bờ bên này bờ bên kia 172 

Quả Alahán 174 

Bậc Hiền Trí 177 


(HÉT TẬP BA-MỜI QUÍ PHẬT TỬ ĐỌC TẬP TIẾP THEO) 


———-.... 


(Đức TrưởngLão nói chuyện với Phật Tử Lão Thành ở Thủ Đô Hà Nộ) 


---->b)> s* <G8---- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


LỜI ĐẦU SÁCH 


s% e®% e®% e®% 
s% s%* s%* s%%* 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Bậc Thây 
Tôn kính của chúng con, 

Kính bạch Giáo Đoàn Chơn Như & Phật tử nơi tu viện. 
Kính thưa quí Phật Tử xa gần thân mễn. 


Để tiếp theo hai tập: “Người Phật Tử Cân Biết Tập I” 
(Những Điều Phi Phật Pháp) và “Người Phật Tử Cần Biễt 
Tập II” (Những Kinh Điễn Phật Giáo Nhưng Không Phải Do 
Đức Phật Thuyết) ra đời đã khai thị Chánh Tri Kiến cho 
Phật Tử bốn phương trong mấy năm qua. 


Hôm nay các nhóm Nguyên Thúy Hà Nội chúng con 
biên tập cho ra mắt bạn đọc tiếp: “NGUỜI PHẬT TỬ CÂN 
BIÉT. TẬP BA” (Chánh Pháp Của Đúc Thế Tôn) để đáp 
ứng nhu cầu tu học của Phật tử và sự mong đợi của bạn đọc. 


Kính thưa quí vị! Sau khi chứng đạo dưới cội Bồ Đề, 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triển khai bốn chân lý của loài 
người, để trở thành một Môn Học Đạo Đức Nhân Bản — 
Nhân Quả, giúp cho con người biến cảnh thế gian thành 
cảnh Thiên Đàng, Cực Lạc... 


Nhưng phí phàng thay! Chánh Pháp Phật — Nền Đạo 
Đức Nhân Bản Nhân Quả đó đã bị dùm mắt trên đất nước Ấn 
Độ sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn không lâu...Cho đến 
thế kỷ 20 sau Phật Thích Ca 2500 năm, ở đất nước Việt Nam, 
tỉnh Táy Ninh, huyện Trảng Bàng thiêng liêng nơi tu viện 
Chơn Như có một Bậc Thây kính yêu, một Bậc Vĩ Nhân 
Thánh Tăng Đương Đại của nhân loại đó là Đức Trưởng 
Lão Thích Thông Lạc; Ngài đã tu chứng Thánh Quả Alaháún 
vẹt mây vô mình dựng lại Chánh Pháp Nguyên Thúy của 


Ế v 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, khai thị Chánh Tri Kiến cho 
nhân loại khắp hành tỉnh ở đâu thiên niên kỷ này. 


Phật Tử chúng con xin thành kính đảnh lễ Thây, ưóc 
nguyện T hây luôn được Pháp thể khinh an, kéo dài mạng 
căn tuổi thọ, để phục hưng Chánh Pháp Nguyên Thuỷ Thích 
Ca, dựng lại cho bằng được nền đạo đức nhân bản — nhân 
quả của Phật Giáo đã bị dùm mắt 24 thế kỷ qua và dìu dắt dạy 
dỗ chúng con tu tập đến nơi Thánh quả làm chủ sanh già 
bịnh chết. 


Kính bạch Thây, thời gian qua từ khi chúng con được 
uỗng Nguồn Pháp Nhũ Của Phật Giáo Nguyên Thúy mà 
Thây đã ra công dựng lại đến nay, tuy gặp nhiều sóng gió 
khó khăn nhưng chúng con đã trưởng thành và lớn lên từ 
nguồn Pháp Nhũ mà Thấy đã ban rải. Thây đã cho chúng 
con Đôi Mắt Chánh Kiến, T. hây đã trang bị cho chúng con 
đây đủ Địa bàn và Tư lương để chúng con có đủ hành trang 
săn sàng lên đường vê Xứ Phật... Lòng Bi mẫn của Thây 
không bờ bến, chẳng quản tuổi già sức yêu, T: hãy đã cần mẫn 
làm việc 22/24 giờ ngày đêm để lần lượt cho ra đời những bộ 
sách dạy đạo đức làm NGUỜI làm THÁNH; chỉnh đốn tu 
viện, hiệu đính lại những bộ Giới đức, Giới hạnh, Giới hành 

vì nhu cầu cấp thiết mà T hãy đã xuất bản trước năm 2003 để 
Tu Sinh tu tập, và tiếp tục chú giải, khai tâm Những Lời Phật 
Dạy trong kinh Nikaya... Đó là những Pháp Báo vô giá để 
dựng lại nền đạo đức nhân bản — nhân quả của Phật Giáo. 
Thây đã hình thành Giáo Đoàn Chơn Như đi vào nề nếp tu 
tập đúng với Giáo Án Bát Chánh Đạo (8 lớp) của Chánh 
Pháp Nguyên Thuý Đức Phật Thích Ca để lại cho hậu thế 
mỗi người đều có thể y cứ vào những “Bảo Pháp” này mà fu 
hành chứng vào hàng Thánh Quả, giải thoát luân hồi và làm 
chủ được bốn nỗi khổ đau của kiếp người là sanh, già, bịnh, 
chết như Thây hiện nay và Đức Phật ngày xưa đã làm. Vì 
Chánh Phật Pháp là nền đạo đức của nhân loại, vì đạo 


-6- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


nghiệp của Môn nhân Đệ tứ và Chúng sanh những đời sau 
mà Thây chưa từng có một ngày nghỉ ngơi, với tuổi tám 
mươi, ngày chỉ duy nhất một bữa ngọ trai, nhưng T hãy vẫn 
khoẻ khoắn đi lạt hàng ngàn cây sô từ Trảng Bàng Tây Ninh 
ra tận miền Trung, miền Bắc để ban rải Pháp âm, truyền 
Giới Bát Quan Trai cho Cư sĩ khắp nơi tu tập, làm lễ Qui Y, 
khai thị giải nghỉ, sách tấn khai tâm cho mọi giới Phật tử tu 
tiễn để giải thoát khổ đau... 


Kính thưa qui vị, đứng trước đà phát triển của văn 
mình vật chất, những khu phố hiện đại được thay thế cho 
những vườn rau, những đô thị mới đã dua nhau mọc lên; 
những , sản phẩm mới về cơ điện, tin học, hoá học, sinh học.. 
liên tiếp ra đời mời gọi quảng cáo; những chốn ăn chối 
những nhà hàng, khách sạn sang trọng đây đủ tiện nghỉ với 
những món âm thực kỳ quặc khêu gợi lôi cuốn lòng người 
vào biển dục như những đọt sóng thân. Trong kỷ nguyên thế 
giới vật chất phát triển, trăm hoa đua nở như vậy...Thì các 
hàng giáo phẩm lãnh đạo tỉnh thân của các tôn giáo lớn trên 
thế giới cũng đang thức mê, ngủ mết trong vườn hoa ngũ dục 
ấy không lỗi ra.. . kế cả Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tô ông 
Đông Độ cũng mất luôn phương hướng giải thoát! Chỉ biết 
bám vào tha lực ở thế giới siêu hình tưởng để khẩn câu và 
xuất nhập các cõi định trởng “Thiền Vô Sắc” của ngoại đạo 
Đa Thân Giáo!... 


Thật! May mắn thay cho nhân loại trên hành tỉnh này, 
vào cuối thế kỷ hai mươi đã có một người Việt Nam ở Trảng 
Bàng tỉnh Tây Ninh, kiên cường gan dạ dò dẫm tu tập đủ các 
pháp môn của Đại Thừa Thiền Đông Độ gần bốn mươi năm 
không thành công! Và đường cùng Thấy lại quay về với 
Chánh Pháp Nguyên Thủy của Phật Thích Ca — Thây đã 
phải trả với giá bằng máu & nước mắt mới chứng đặng 
Thánh Quá A-La-Hán. Làm chủ được sanh, già, bịnh, chết 
của kiếp người, giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Sau khi 


si 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thành đạo, Thây nhìn lại đoạn đường lâm lạc của Đại Thừa 
Phật Giáo và Thiền Tông mà Thầy đã tu qua gần bốn chục 
năm là đạo của Bà La Môn Đa Thân Giáo, mạo danh Phật 
Giáo! Dựa vào thế giới siêu hình, nương cầu tha lực thân 
quyền (trái với Đạo đức nhân quả nhà “Phật, đầu độc tín đỗ, 
núp bóng chùa chiền mê hoặc cúng kiếng cầu xin, mượn đạo 
tạo đời để hưởng thụ dục lạc! Với lòng từ bì của Bậc Thánh 
Tăng, tiếc “Đạo” thương “Đời”... Thầy không nỡ để nền đạo 
đức nhân bản nhân quả siêu việt giải thoát của Đức Phật 
Thích Ca bị mãi dìm mất! Rồi một mình một bóng Thầy mở 
tụ viện Chơn Như, chỉnh đốn Giới Luật, thu nhận Tu sinh, 
dựng lại đường lỗi giáo trình tu tập như thời Đức Phật, chú 
giải lời Phật, mở Diễn Đàn Chơn Như, phổ biễn chánh pháp 
Nguyên Thuỷ của Đức Phật Thích Ca trên các trang Web: 
nguyenthuychonnhu.net chonlac.org và tuvienchonnhu.com 
Đến nay đã có trên nửa triệu lược người ở khắp hành tỉnh 
vào đọc cùng nghe Pháp Âm T hy giảng và đã cùng nhau 
xiễng dương Chánh Phật Pháp để Phật tử nghiên cứu tu tập 
và đã có kết quả an lạc thoát khổ. 


Kính bạch Thây thương kính, hôm nay Phật tử chúng 
con xin mạo muội Trích Lục những Pháp Bảo của Phật mà 
Thây đã triển khai chủ giải để giới thiệu cho các hàng Phật 
Tử hữu duyên tu tập, Phật tử chúng con óc mong Bỉ 
Nguyện độ sanh của Đức Thầy gặp nhiều thắng duyên, để 
sớm hàng phục cảm hoá những phân tử tà giáo lợi dưỡng, 
mượn đạo tạo đời, cậy thế lạm quyền, dùng nhiều thủ đoạn 
gây ly gián chia rẽ nột Độ, trù dập người hiền, gây cản trở 
việc phổ hoá chánh pháp của Phật đến với nhân loại. Chúng 
con nguyện noi theo gương hạnh của T hây tỉnh cần tu tập và 
phụ giúp Thây xiếng dương Chánh Pháp Nguyên Thuỷ 
Thích Ca ngày càng mở rộng, để đạo đức giải thoát của Phật 
được dựng lại, nhân loại trên hành tỉnh này được hưởng nên 
đạo đức nhân bản của Phật Giáo: “Không làm khổ mình, 


ch 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


khô người, khổ chúng sanh” và ai ai cũng biết tu hành làm 
chủ được bốn nỗi khổ của kiếp người là sanh, già, bịnh, chết 
chấm dứt luân hồi đau khổ, để thế giới chúng sanh được 
sống hạnh phúc thanh lương, loài người biết yêu thương 
thông cảm. 


Mam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Bồn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc 

Đệ Tử Chúng Con Thành Tâm Kinh Lễ Phật và Thây ba lễ. 
Hà Nội ngày 17-9-2007 — Chúng con xin Kính Bái. 


---->b)> s<G6---- 


(Trưởng Lão lưu niệm hình với Phật Tử Chùa Tứ Kỳ Hà Nội 


-0- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 
CO HAI LỘ TRINH 


LỜI PHẬT DAY 


Có hai đường đi, một là đường ác; hai là đường thiện. 
Người làm ác từ đường ác đên chô khô, người làm lành dạo 
chơi đường lành đên chồ vui”. (Tăng Nhât A Hàm tập 3 
trang 498). 

CHÚ GIẢI: 


Đạo Phật chỉ dạy rât rõ ràng về cuộc sông của con người. 
Cuộc sông của con người chỉa làm hai con đường: 


1- Con đường sống theo lỗi ác 
2- Con dường sông theo nẻo thiện. 


Người tu theo Phật Giáo chọn lấy con đường sống thiện để 
đi, vì thế họ luôn luôn sống thánh thơi, an lạc và hạnh 
phúc. Con đường thiện là con đường sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là con 
đường đạo đức nhân bản — nhân quả, con đường cao quý 
nhất của đời người. Những người nào chọn Phật Giáo làm 
chỗ nương tựa vững chắc để sông một đời sống có đạo 
đức, có đầy đủ nhân cách làm người, có đầy đủ trực hạnh, 
thắng hạnh, diệu hạnh của bậc Thánh nhân, v.v... Đó là 
đạo lộ duy nhất của Phật Giáo. Thế mà Phật Giáo ngày 
nay có 84 ngàn đạo lộ. Như vậy quý vị có tin được không? 


Những người nào chọn lấy con đường ác thì đó là con 
đường phàm phu đi, con đường tội lỗi, con đường sống vô 
đạo đức, con đường đầy dẫy tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, con 
đường luôn luôn làm khổ mình, làm khổ người và làm khô 
tất cả chúng sanh, con đường ích kỷ cá nhân, con đường 
đầy dẫy những sự khỗ đau. Vì thế đời sống của họ khổ đau 
vô cùng, vô tận, họ luôn luôn sống trong những ngày mai 


-10- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đen tối, trong những khu rừng âm u, ảm đạm, buồn tẻ 
không một chút ánh sáng thoát khô. 


Thưa các bạn! Đọc đoạn kinh trên đây các bạn quan sát 
lại đường lối tu tập của Đạo Phật thì các bạn sẽ nhận ra 
được nền đạo đức nhân bản — nhân quả một cách cụ thể, 
rõ ràng như đã nói ở trên. Vì thế, pháp môn hướng dẫn tu 
tập của Phật Giáo rất đơn giản, chỉ cần biết nhận ra: 
“Thiện pháp và Ác pháp”. Và khi nhận ra thiện pháp và ác 
pháp thì các bạn phải ngăn và diệt ác pháp, không được 
để trong tâm dù chỉ là một giây, một sát na cũng phải diệt 
trừ, từ bỏ ngay liền. Có như vậy mới thấy Phật Giáo giải 
thoát thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của đời 
người, đến để mà thấy, để mà hướng thượng... 


Thiện và ác tức là nhân quả. Do nhân quả mà con người 
có vui, có khổ. Hiểu được điều này nên Đức Phật dạy cho 
chúng ta chọn lấy con đường thiện, dù tu sĩ hay cư sĩ, là 
tín đồ hay không phải là tín đồ của Phật Giáo. Vì lợi ích 
cho mình cho người, cho øia đình, cho xã hội, cho đất 
nước quê hương, các bạn đều phải tập luyện và sống trong 
nền đạo đức này. Nó sẽ giúp các bạn không còn khỗ đau. 
Các bạn có biết không? 


Do lợi ích thiết thực cho loài người như vậy, nên Đức Phật 
dạy cho mọi người sống phải siêng năng, cần mẫn hằng 
ngày tu tập “ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng 
thiện pháp ”. Đó là bốn điều siêng năng chuyên cân quan 
trọng trong Phật Giáo mà người tín đồ nào cũng phải biết, 
cũng phải tập tu; chứ không ỜÊg siêng năng cúng bái, cầu 
nguyện tụng niệm, ngôi thiền, V.V.. 

Phương pháp tu tập này có tên gọi là “Tứ Chánh Cần ”. 
Nếu ai không nghe lời dạy này, không thực hiện ngăn ác, 
diệt ác pháp, thì người ấy đang chọn con đường ác để đi, 
suốt cuộc đời mình luôn luôn gánh chịu nhiều tai ương, 


lš kiện 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hoạn nạn, khổ đau, v.v... Đi trên con đường ác Ấy không 
thể có người nào tránh khỏi đau khổ được. Và cứ thế tiếp 
tục tương ưng luân hồi từ kiếp này, đến kiếp khác, thọ khô 
vô lượng vô biên kiếp. Đạo Phật gọi đó là tái sanh luân hồi 
khổ đau triền miên bắt tận. 


Những ai nghe và tin theo lời dạy này, thường sống ngăn 
ác và diệt ác pháp, luôn sống sanh thiện, tắng trưởng thiện 
pháp thì người ây đã chọn đi trên con đường thiện. Và vì 
thế đời sông của họ sẽ được thánh thơi, an vui và hạnh 
phúc, sau khi chết sẽ tương ưng với sự giải thoát của chư 
Phật nên chấm dứt tái sanh luân hồi. 


Thưa các bạn! Nếu các bạn chọn con đường thiện này là 
các bạn đã xây dựng cho mình một cuộc sống ngay tại thế 
gian này là cõi Cực lạc hay Thiên đàng. Đó chính là bạn 
đã tự thắp đuốc lên mà đi và cũng chính bạn đã lấy mình 
làm hòn đảo nương tựa vững chắc cho mình. Những việc 
làm này các bạn có tin không? 


Bảo đảm với các bạn, con đường tu tập này, nếu các bạn 
tu tập ít thì có lợi ích ít, còn bạn có găng tu tập nhiều thì 
có lợi ích nhiều. Pháp tu hành này cũng giống như công 
việc làm hằng ngày của các bạn; pháp tu hành này giông 
như bạn sông phải ăn, ăn để sống: pháp tu hành này có tu 
tập thì tâm bạn thanh thản, an lạc và vô sự, còn không tu 
tập thì các bạn sẽ phải chịu nhiều khổ đau, phiền muộn. 


Chọn lấy con đường thiện để sống thì các bạn đâu cần gì 
phải câu an, câu siêu, đâu cần gì phải tụng kinh, lạy hồng 
danh chư Phật sám hối chỉ cho mệt, đâu cần gì phải ngôi 
thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng để chịu đau chân, 
căng đầu, mệt óc, cuối cùng sanh ra loạn tưởng, bệnh thần 
kinh điên loạn, mắt trí nhớ. 


-12- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chính Đức Phật đã xác định: “Vgăn ác diệt ác pháp, sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp” là “Định Tư Cụ” tức là 
phương pháp tu thiền định. Vậy mà thời nay người ta tu 
theo thiền định Phật Giáo lại không tu theo pháp này. 
Không tu theo pháp này mà bảo rằng tu theo Phật Giáo 
thì các bạn nghĩ sao? Có đúng không? Những pháp hành 
như vậy chúng ta có tin không? Tu theo pháp của Phật mà 
không giống lời dạy của Phật chút nào cả, thì thật là buồn 
cười cho những ai còn đam mê Đại Thừa và Thiền Tông, 
sống trong ảo tưởng, mộng mơ như đang trong một giâc 
mộng dài của Đại Thừa. (Trích Những Lời Phật Dạy — 
Trưởng Lão Thích Thông Lạc chủ giải & những bộ sách 
của tu viện Chơn Như xuất bản do Đức Trưởng Lão soạn). 


THIÊN ĐỊNH 
LỜI PHẬT DẠY 


Này Sandha, hãy tu T hiển với sự Thiền định của con ngựa 
thuân thục, chớ có Thiên định của con ngựa chưa thuán 
thục. (Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 655). 

CHÚ GIẢI: 


Người tu thiền định cần phải lưu ý lời khuyên dạy trên 
đây của Đức Phật: “Hãy ứu Thiền với sự Thiền định của 
con ngựa thuần thục, chớ có Thiền định của con ngựa chưa 
thuần thục”. 

Hầu hết người tu thiền định thời nay không quan tâm đến 
vấn đề này, nên muốn tu thiền định là đi học thiền, tu 
thiền chứ họ đâu biết rằng tu thiền định như vậy là sai, tu 
như vậy không bao giờ nhập được thiền định. Tại sao vậy? 


mi 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vì thân tâm họ chưa thuần thục, còn đắm nhiễm dục và ác 
pháp tức là chưa ly dục ly ác pháp có nghĩa là giới luật 
chưa nghiêm túc. 


Bởi vậy Đức Phật dạy: “Hãy íu Thiền với sự Thiền định 
của con ngựa thuần thục”. 


Thưa các bạn! Con ngựa thuần thục và con ngựa chưa 
thuân thục nghĩa như thê nào? 


Con ngựa thuần thục là chỉ cho tâm đã ly dục ly ác pháp, 
tâm đã lìa tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ. Khi tâm đã ly dục ly ác 
pháp thì lúc bây giờ chúng ta mới tu tập Thiền định. Cho 
nên Đức Phật dạy: “Hãy fu Thiền với sự Thiền định của 
con ngựa thuần thục”. Thân tâm đã thuần thục trong giới 
luật thì tâm định tỉnh nhu nhuyến dễ sử dụng. Lúc bấy giờ 
chúng ta mới bắt đầu tu tập Thiền Định. Tu như vậy mới 
đúng như lời Phật dạy. Phải không các bạn? 


Cho nên nền tảng thiền định của Đạo Phật là giới luật mà 
giới luật thì phải nghiêm chỉnh; giới luật có nghiêm chỉnh 
thì tâm mới ly dục ly ác pháp hoàn toàn. 

Do lời dạy trên đây của Đức Phật mà chúng ta xét thấy 
những người tu theo thiền định của Phật Giáo thời nay 
đều tu sai pháp, vì giới luật chưa nghiêm chỉnh, hạnh ly 
ăn, ly ngủ, hạnh sống độc cư chưa trọn vẹn mà đòi nhập 
thiền định thì làm sao nhập được. Các bạn chỉ tu tập thiên 
tưởng, chứ chánh định chánh thiền thì không thể tu tập 
như vậy được. 


Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy tu sĩ Phật Giáo hiện 
giờ chưa có ai nhập Chánh định được, chỉ nhập vào Tà 
định của ngoại đạo mà thôi. Giới luật không tu tập, mà lại 
còn phá giới, phạm giới, tu như vậy cho phù hợp với thời 
đại thì chỉ có các nhà Sư Đại Thừa và kinh sách Đại Thừa 


-14- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dạy chứ kinh sách Nguyên Thủy thì không có dạy như 
vậy. 


Xét qua lời dạy trên thì thấy giáo lý Đại Thừa xem nhẹ 
giới luật, hướng dẫn tu sĩ đi đến con đường sai lệch: Cúng 
bái, cầu siêu, cầu an, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, bắt 
ấn, ngồi thiền ức chế tâm, v.v... 


Thưa các bạn! Chúng ta là những Tu sĩ và Cư sĩ Phật 
Giáo sao lại không sáng suốt phân biệt pháp môn nào của 
Phật, pháp môn nào của ngoại đạo, của các Tổ, để tu hành 
tránh khói lầm lạc. Và như vậy vô tình chúng ta lại có ý 
tiếp tay diệt sạch Phật Giáo theo mưu đồ của Bà La Môn 
bất chánh. Phải không hỡi các bạn? 


Nhìn thấy các bạn tu theo kinh sách Đại Thừa, chúng tôi 
dựa theo lời dạy Nguyên Thủy của Phật trên đây mà 
khẳng định rằng: Các bạn tu tập như vậy là sai, chỉ uống 
công, chẳng bao giờ nhập được Chánh định, làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Các bạn tin hay 
không tin là quyền ở các bạn, nhưng điều chúng tôi quyết 
chắc là các. bạn sáng suốt nhận định rõ ràng những øì các 
bạn tận mắt thấy, tai nghe và những gì chúng tôi nói. Đó 
là những điều chứng thực để các bạn tin hay không tin. 


Thiền định của con ngựa chưa thuần thục nghĩa là gì? 
Con ngựa chưa thuần thục có nghĩa thân tâm của các bạn 
còn tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, còn chưa ly dục ly ác pháp. 
Khi tâm còn tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, chưa ly dục ly ác 
pháp thì đừng có tu thiền định, vì có tu thiền định cũng 
chỉ mất công phí sức chẳng bao giờ nhập được định, bởi vì 
nền tảng tu thiền định của Đạo Phật là Giới luật. Có nền 
tảng giới luật thì tu thiền định mới bảo đảm. Tâm phải 
thanh tịnh ly dục ly ác pháp thì mới nên tu tập thiền định. 
Cho nên các bạn về tu viện Chơn Như mà không dọn 


-15- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mình cho trong sạch thì về đây tu hành cũng chẳng ích lợi 
gì. 

Hạnh ăn, hạnh ngủ, hạnh độc cư chưa tròn mà về đây tu 
tập là tu tập cái gì? Thưa các bạn! Các bạn còn tham mê 
ăn, tham mê ngủ, còn thích sống nói chuyện mà các bạn về 
đây tu tập thì chỉ uống công và vô ích. Ở đây không có dạy 
tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện các bạn ạ!. 


Các bạn cứ nghĩ rằng cúng dường tiền bạc nhiều là để tu 
viện Chơn Như phục vụ về ăn uông cho các bạn, đó là các 
bạn đã nghĩ sai. Dù các bạn có cúng dường bao nhiêu tiền 
thì tu viện cũng vẫn giữ lập trường giúp các bạn ăn uống 
đơn giản vừa đủ sống để ly dục ly ác pháp, chứ không phải 
phục vụ các bạn ăn uống như trong khách sạn nhà hàng. 


Khi các bạn về đây tu hành mà còn mang theo thực phẩm 
để ăn uống, không thực hiện đời sông bình đẳng về ăn 
uống trong tu viện, thì chúng tôi nói rắng các bạn chỉ tu 
cho có hình thức chơi chứ kỳ thực chẳng có kết quả lợi ích 
gì cho các bạn. 


Tu mà còn tham đắm ăn uống, ngủ nghỉ; tu mà còn thích 
hội họp nói chuyện khoe khoang sự tu tập của mình với 
mọi người. Vậy thì nền tảng ly dục ly bất thiện pháp là ở 
chỗ nào? Xin các bạn chỉ cho. 


Các bạn chỉ sống trong tưởng, nói thiền định tưởng, chứ 
kỳ thực các bạn chưa có nếm được mùi vị ly dục ly ác 
pháp. 

Đây, các bạn hãy nghe tiếp lời dạy của Đức Phật để mà 
suy ngẫm con đường tu hành của mình: “Này Sandha, ở 
đây có hạng người tâm chưa được thuần thục, khi đi đến 
ngôi rừng hay khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà 
trồng, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham chỉ phối, 
không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. 


« 16 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Người ấy tàng trữ dục tham trong tâm (ức chỗ), rồi Thiền 
tự, Thiền lự, Thiền liên tục, Thiền quán, trú với tâm bị sân 
ám ảnh, bị sân chỉ phối... trú với tâm bị hôn trầm thùy miên 
ám ảnh, bị hôn trầm thùy miên chỉ phối... trú với tâm bị trạo 
hối ám ảnh, bị trạo hồi chỉ phối... trú với tâm bị nghỉ hoặc 
ám ảnh... trú với tâm bị nghỉ hoặc chỉ phối, không như thật 
biết ra khỏi nghỉ hoặc đã khởi lên. Người ây tàng trữ nghỉ 
hoặc vào trong (ức chố),, rồi Thiền tư, Thiền lự, Thiền liên 
tục, Thiền quán. Người ấy Thiền tư y chỉ vào đất, Thiền tư 
}) chỉ vào nước,... vào gió,.. vào Không vô biên xứ,... vào 
Thức vô biên xứ,... vào Vô sở hữu xứ,... vào Phi tưởng phỉ 
phì tưởng xứ,... vào đời này,... vào đời sau. Phàm điều gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức trí, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, đều y chỉ vào đấy 
người ấy thiền tư. Như vậy này Sandha là người tu Thiền tư 
không thuần thục (không kết quả). ” 


Đọc đoạn kinh này các bạn tự quan sát sự tu tập của mình 
là sẽ biệt ngay liên sai hay đúng. 


Thường các bạn trình pháp đều chứng tỏ mình tu rất tốt, 
nhưng gặp chuyện thì biết ngay liền các bạn chưa “Xả 
Tâm”. Chưa Xả Tâm mà có thiền định gì mà thưa hỏi. 
Phải không hỡi các bạn? 


Để thấy sự tu hành của chúng ta sai như thế nào, vậy 
chúng ta hãy quán xét lại đoạn kinh trên cho kỹ. 

Chúng ta nên xét câu thứ nhất: “Wày Sandha, ở đây có 
hạng người tâm chưa được thuân thục”. Vậy, tâm chưa 
thuân thục là thuần thục cái gì? 

Ở đây Đức Phật muốn nói giới luật chưa nghiêm chỉnh, 
tâm chưa ly dục ly ác pháp . 


-:1 7= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chúng ta xét đến câu thứ hai: “Khi đi đến khu rừng hay 
khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà trống”. Vậy, khu 
rừng, gốc cây, ngôi nhà trồng là nghĩa gì? 


Ở đây có nghĩa là chọn lấy một nơi thanh vắng để sống 
độc cư, một mình trong cảnh cô đơn. 


Chúng ta quán xét đến câu thứ ba: “Trứ với tâm bị dục 
tham ám ảnh, bị dục tham chỉ phối” Vậy, dục tham ám 
ảnh, dục tham chỉ phôi nghĩa là gì? 


Dục tham là lòng ham muốn; ám ảnh là hiện ra lớn vởn 
trong trí ray rứt không yên; chỉ phối là tác dụng điều 
khiển. Nghĩa chung của câu tham dục ám ảnh là lòng 
tham muốn hiện ra lớn vởn trong trí ray rứt không yên, 
nghĩa câu tham dục chỉ phối là lòng tham muốn tác dụng 
điều khiến, sai khiến. 

Nghĩa chung của đoạn này là khi ngồi lại một mình nơi 
thanh vắng thì lòng tham muốn khởi lên ray rứt, tác động 
điều khiến sai khiến chúng ta làm theo ý muốn của tâm, 
làm cho ta mất tự chủ. Người đời không biết tu hành nên 
dễ bị tâm tham dục sai khiến, khiến cho cuộc đời vốn khổ 
đau lại càng khổ đau hơn. 


Chúng ta quán xét đến câu thư tư: “Không như thật rõ biết 
sự xuất ly khói dục tham đã khởi lên. Người ấy tàng trữ dục 
tham trong tâm (ức chế )”. Vậy xuất ly và tàng trữ nghĩa là 
gì? 

Xuất ly là lìa ra, bỏ ra; tàng trữ là giữ lại, nén lại. Ý nghĩa 
của câu này là không biết cách xuất ly dục tham, nên dục 
tham thường khởi lên chỉ còn có giữ gìn trong tâm nên gọi 
là nén tâm. Do đó dù có tu thiền định gì đi nữa thì vẫn bị 
sân, hôn trầm thùy miên, trạo cử, trạo hối và các loại 
tưởng định khởi lên như trong đoạn kinh này dạy: “Rồi 
Thiền tư, Thiền lự, Thiền liên tục, Thiền quán, trú với tâm 


-18- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


bị sân ám ảnh, bị sân chỉ phối... trú với tâm bị hôn trầm 
thùy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... trú với 
tâm bị trạo hồi ám ảnh, bị trạo hồi chỉ phối... trú với tâm bị 
nghỉ hoặc ám ảnh... trú với tâm bị nghỉ hoặc chỉ phối, 
không như thật biết ra khỏi nghỉ hoặc đã khởi lên. Người ấy 
tàng trữ nghỉ hoặc vào trong (ức chế), rồi Thiền tư, Thiền 
lự, Thiền liên tục, Thiền quán. Người ấy Thiền tư y chỉ vào 
đất, Thiền tư y chỉ vào nước,... vào gió,... vào Không vô biên 
xứ,.. Đào Thức vô biên xứ,... vào Vô sở hữu xứ,.. vào Phí 
tưởng phi phi tưởng xứ,... vào đời này,... vào đời sau. Phàm 
điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, 
được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, đều y chỉ 
vào đấy người ấy thiền tư. Như vậy này Sandha là người tu 
Thiền tư không thuần thục (không kết quả). ” 


Theo lời dạy trong kinh này: Ki giới luật không nghiêm 
chính thì dù có tu tập cách gì cũng không có kêt quả. 


CHÂN LÝ THỨ HAI TRONG TỨ DIỆU ĐỀ “TẬP ĐÉ” 


Định Vô Lậu câu hữu với Tập Đế, tức là chúng ta quán xét 
nguyên nhân sanh khởi sự khổ đau của con người để thấu 
rõ nó, có thấu rõ nó chúng ta mới có gắng ngăn chặn diệt 
trừ và đoạn dứt. 


Vậy Tập Đế là gì? 

Chữ Tập có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự đau khỗ, phiền 
não của con người, Tập còn có nghĩa là nơi chứa nhóm, 
dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn. 


Chữ Đề có nghĩa là sự thật, đúng đắn không sai. Tập Đề là 
một nguyên nhân của mọi sự khổ đau đã chứa nhóm và 
tích trữ lâu đời nhiều kiếp trong mỗi chúng sanh. Nói một 
cách khác hơn đó là cội gốc sanh tử luân hồi của loài 
người. 


-109- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cội nguôn sanh ra mọi sự đau khô phiên não của con 
người gôm có 10 phiên não gôc là: 


1/ Tham, có nghĩa là lòng tham lam: “Tánh tham có động 
lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, 
như tiền tài, danh vọng, miễng ăn, chỗ ở v.v... rỖi nó xúi ta 
lập mưu nây, chước nọ để tầm kiếm cho được những thứ 
ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không đáy, thâu góp bao 
nhiêu cũng không vừa; được một muôn có mười, được 
mười muốn có trăm. Tham cho mình chưa đủ, và còn tham 
cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham 
mà ăn không ngon, ngủ không yên; cũng vì tham mà cha 
mẹ vợ con xung đột; cũng vì tham mà bè bạn chia lìa; cũng 
vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau; cũng vì 
tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh 
lnh. Tóm lại cũng vì tham mà nhân loại và chúng sanh 
chịu không biết bao nhiêu điều thông khổ”. 


Lòng tham đã mang đến không riêng cho chúng ta khổ mà 
còn cả mọi người, không những trong quá khứ, hiện tại 
mà còn có thê kéo dài trong tương lai nữa. 


2/ Sân, có nghĩa là nóng giận: «Khi gặp những cảnh trái ý 
nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì 
sân nổi lên, như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là 
mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bị, nói năng hung 
dữ, có khi dùng đến võ lực hay vũ khí để hạ kẻ làm trái ÿ, 
phật lòng mình. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa 
ha, bạn bè ly tán; vì nóng giận mà mọi người trở nên thù 
địch, nhân loại đua nhau ra chiễn trường; vì nóng giận mà 
kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, ké mất địa vị, người 
tan sự nghiệp». Kinh dạy: “Nhất niệm tâm sân khởi, bách 
vạn chướng môn khai” có nghĩa là một niệm nóng giận nỗi 
lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách xưa 
dạy: “Nhất tỉnh chỉ hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức 


-20- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chỉ sơn”, có nghĩa là một đóm lửa giận, có thể thiêu đốt 
sạch muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã 
bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không 
biết bao nhiêu công lao, sự nghiệp mà con người đã tốn 
biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tạo ra được. 


3/ Sỉ, có nghĩa là sỉ mê, mờ ám, biết không rõ, không chính 
xác, không đúng: «Š như là một tắm màn dày đặc, đen tôi 
trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được 
sự thật, phán đoán được cái hay cái đở, cái tốt, cái xâu». Do 
đó ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình hại 
người mà không hay, Vì sỉ mà lòng tham trở thành không 
đáy, bởi vì nêu người sáng suốt thấy cái tai hại của lòng 
tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh 
tham, Vì ngu sỉ mà lửa giận bùng cháy; nêu người sáng 
suốt biết cái tai hại của lửa sân thì không để cho nó hoành 
hành như thế. Người xưa dạy: “Bất úy tham sân khởi, duy 
khủng tự giác tri”. Có nghĩa là không sợ tâm tham và sân, 
mà chỉ sợ tâm sỉ mê. Nếu tâm tham sân nỗi lên mà có trí 
tuệ sáng suốt ngăn chặn lại, thì lòng tham sân phải bị dập 
tắt, không còn làm gì được cả. Cho nên Đạo Phật lấy trí 
tuệ làm đầu, nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì lòng tham sân 
không thể tồn tại được cũng như khi đã có ánh sáng mặt 
trời lên thì bóng tối tất nhiên phải tan biến. 

Đức Phật thường gọi £hưnu sân sỉ là ba độc, nó thường làm 
đau khô chúng sanh và phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân 
hồi, đọa vào ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 


4/ Mạn, có nghĩa là ngã mạn, kiêu căng, tự đắc: «Là nâng 
cao mình lên và hạ người khác xuống; tự thấy mình là quan 
trọng mà khinh rẻ mọi người; mình có tiền của tài trí, có 
học thức, có cấp bằng cao như thạc sĩ, tiễn sĩ hay có quyền 
thế mà sanh tâm dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, 


Kà?J= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp kẻ 
dưới, lân lướt người trên ». 


Vì lòng ngã mạn tự kiêu tự đại cho mình là hơn hết nên 
chẳng chịu học hỏi thêm những điều hay lẻ phải. Do đó 
làm nhiều điều lầm lẫn sai quây, gây ra bao nhiêu tội ác, 
phước lành tốn giảm, tội lỗi càng tăng, cho nên phải chịu 
sanh tử luân hồi muôn đời ngàn kiếp. 


Mạn có bảy thứ: 

Mạn: Nghĩ mình hơn nghĩ người. 

Ngã mạn: Ý mình hay giỏi mà lắn lướt người. 

Quá mạn: Mình bằng người mà cho là hơn người, 
người hơn mình mà cho là bằng. 

Mạn quá mạn: Người hơn mình nhiều mà cho mình 
hơn người. 

Tăng thượng mạn: Chưa chứng Thánh quả mà cho 
mình đã chứng. 

Ty liệt mạn: Mình thua người nhiều mà nói mình 
thua ít. 

Tà mạn: Người tu về tà mạn được chút ít thần thông, 
hoặc hiểu biết đôi chút việc quá khứ, vị lai, rồi khinh 
lướt người khác xem trời đất không còn ai. 


5/ Nghỉ, có nghĩa là lòng nghỉ ngờ, ngờ vực, không tin: 
«Người nghỉ ngờ không làm được việc gì hết. Đối với người 
thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc; 
đối với bạn bè, họ nghỉ ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối 
với họ, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tín, họ còn 
gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta 
ngã lòng thối chí». Đỗi với đạo lý chân chánh như Đạo 
Phật có một nền đạo đức nhân bản giải thoát tuyệt vời mà 
họ cũng không tin, nhưng họ lại tin theo tà giáo và những 
pháp môn mê tín, trừu tượng của kinh sách phát triển. 


Trong sự nghỉ ngờ có ba phương diện: 
-22- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


a) Tự nghỉ, có nghĩa là nghỉ mình. Chẳng hạn như đọc 
kinh sách Đức Phật dạy: “7? hành sẽ được giải thoát”, 
nhưng lại tự nghĩ rằng: “Chẳng biết mình tu có được 
không?” Vì lòng do dự nghỉ ngờ ấy, nên không chịu tu 
hành. 


b) Nghỉ pháp, có nghĩa là nghỉ phương pháp mình đang 
tu. Chẳng hạn như nghe kinh Tứ Chánh Cần dạy: “Ngăn 
úc diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” thì sẽ 
được giải thoát ngay liền hay như trong kinh Pháp Cú 
dạy: “Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh 
kỳ ý. Thị chư Phát Giáo”. Do sự nghỉ ngờ lời dạy này 
không biết kết quả có đúng hay không ? Nên không tu tập. 


©) Nghi nhân: có nghĩa là nghỉ người dạy mình, không tin 
ông Thầy dạy mình, nghi pháp mình đang tu không đúng 
là chánh pháp của Phật. Khi chính pháp của Phật dạy mà 
mình nghỉ là không phải pháp của Phật thì đó là mình đã 
mất pháp chân chánh. Còn Thầy dạy mình tu học mà 
mình nghỉ Thầy mình là mình đã bị đứt đầu không còn 
cách nào cứu chữa được. Ở tại tu viện Chơn Như chúng 
tôi có một số đệ tử ham mê thần thông, nhưng chúng tôi 
không thể hiện thần thông, nên họ mất niềm tin và không 
theo tu tập với chúng tôi nữa. Mục đích tu viện của chúng 
tôi hướng dẫn tu tập xả tâm ly tham đoạn diệt các ác pháp 
để đạt được tâm giải thoát không còn phiền não, khổ đau, 
không còn tham sân, sỉ, mạn, nghỉ nữa, giúp cho con 
người có một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ 
người, đấy là hạnh phúc là giải thoát chứ không phải ngồi 
thiền nhập định năm bảy ngày hoặc kiến tánh thành Phật, 
hoặc tụng kinh niệm chú cho có thần thông phép lạ hoặc 
niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc Tây Phương v.v.. . Ở 
đây chúng tôi dạy đúng theo đường lỗi tu tập của Đạo 
Phật là hằng ngày không có tụng niệm lần chuỗi ngồi thiền 
ức chế tâm, mà chỉ có sống đúng giới luật và theo như 


se 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


những lời dạy trong kinh Tăng Chỉ tập 3 trang 30: “Ở đây 
này các hiền giả, Tỳ Kheo ưa công việc, thích thú công việc; 
wa nói chuyện, thích thú nói chuyện; a ngủ nghĩ, thích thú 
ngủ nghỉ, chuyên tâm wa thích ngủ nghỉ; ưa hội chúng , 
thích thú hội chúng, chuyên tâm ta thích hội chúng, ưa 
liền lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm 
wa thích liên lạc giao thiệp; wa hý luận, thích thú hý luận, 
chuyên tâm thích hý luận. Như vậy, này các hiền giả, Tỳ 
Kheo sống nếp sống như vậy, khi lâm chung không được 
hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Này các 
Hiền giá, đây gọi là Tỳ Kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có 
thân để chân chánh chấm dứt khổ đau”. Đây là lời dạy 
chân chánh của Đức Phật, muốn tu theo Đạo Phật thì phải 
tu đúng pháp, sống đúng pháp như lời dạy thì mới có sự 
giải thoát. Còn tổ chức Gia đình Phật tử này, Đạo tràng nọ 
thì chỉ là một hình thức Phật giáo Đại Thừa, chứ tu tập 
chẳng có kết quả gì chỉ là một trò giải trí lành mạnh như 
bao nhiêu trò giải trí lành mạnh khác của xã hội, đó là 
những người đi tìm ái lạc của thân vì họ là những người 
dư thừa thời gian không biết làm gì cho hết tuổi đời. Nếu 
không từ bỏ những trò giải trí này thì không bao giờ chân 
chánh chấm dứt sự khổ đau. Nếu quý vị không tin lời 
chúng tôi nói thì nên đọc lại đoạn kinh trên rồi suy ngẫm 
và xét lại từ xưa đến nay biết bao nhiêu Đạo tràng và Gia 
đình Phật tử họ đã được giải thoát những gì với con 
đường giải thoát này. Đối với Đạo Phật thời gian sinh hoạt 
của quý vị rất là uông phí khi: “Được thân người là khó ”, 
nên Đức Phật đã nhắc nhở: 


“Tác bóng thời gian một tắc vàng 

Tác vàng tìm được không gì khó, 

Tác bóng thời gian khó hỏi han ”. 
Thế mà quý vị sinh hoạt như vậy gọi là tu, tu như vậy 
phỏng có giải thoát được những øì? Quý vị cứ nhìn lại bản 


S/Ð 4= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thân của quý vị thì quý vị sẽ thấy, nếu chúng tôi nói thắng 
thừng thì quý vị không ưa chúng tôi chứ quý vị chỉ là mộ 
con cờ cho người khác sử dụng nước cờ tôn giáo chứ quý v] 
tu như vậy dù tu một triệu năm nữa cũng chưa thấy và 
hiểu biết giải thoát như thế nào? 


Chúng tôi dạy đúng như Phật dạy cắm không cho tu sĩ tập 
hợp nói chuyện thì họ không thích, họ muốn tu tập theo 
kiểu Đại Thừa, sinh hoạt như các Đạo tràng và các Gia 
đình Phật tử, họ khoái hội hợp thích vui chơi, nói chuyện. 


Chỗ tu hành của chúng tôi là chỗ £u tìm sự giải thoát, làm 
chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh, già, bịnh, chết và 
chủ động đi vào con đường hoá sanh chứ không chấp nhận 
chịu bó tay sanh nơi dâm dục bất tịnh ô trược bẩn thiu hôi 
thúi và khổ đau. Vì thế, ai muốn tu được thì hãy sống đúng 
như lời Đức Phật đã dạy, như chúng tôi đã dạy, rêu không 
sống được thì đừng nên theo Đạo Phật tu hành, chẳng có 
ích lợi gì mà còn làm cho kẻ khác phỉ báng Phật Giáo. 


Đạo Phật không cầu mong có nhiều người tu mà phá giới, 
phạm giới, bẻ vụn giới, vô dạo đức làm người, làm Thánh 
thà chỉ cân ít người hay một người tu đúng pháp có giới đức 
hẳn hoi, có một đời sống phạm hạnh của bậc Thánh Tăng 
thì Phật Giáo mới còn rực rỡ trên thế gian này, dù chỉ có 
một người còn hơn đi đâu cũng gặp Tăng sĩ mà đời chẳng 
đời, đạo chắng đạo, họ sống với những nghề nghiệp lừa 
đảo thiên hạ thật là đau lòng cho Phật Giáo ngày nay. 
Giữa ban ngày thắp đuốc lên đi tìm một bậc giới đức khắp 
trên thế gian này không bao giờ có, toàn là những tu sĩ phá 
giới, phạm giới, bẻ vụn giới v.v... 

Nếu quý vị thấy sống không kham nỗi trong giới luật của 
Phật, thì quý vị đi tu làm øì, để phạm giới, phá giới như 
vậy, có ích lợi gì cho quý vị và cho người khác, nêu quý vị 
sông không kham, thì quý vị ra đời mà sống, sống trong 


s% 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chùa mà bày ra những trò mê tín, dị đoan, cúng bái, tế lễ, 
xin xăm bói quẻ v.v... đó là đi ngược lại Phật giáo, cũng 
như quý vị thuyết giảng hý luận trừu tượng mơ hồ bằng 
lối chơi chữ để lừa đảo những người nhẹ dạ dễ tin để cầu 
được sự cúng dường. 


Tóm lại quý vị muốn tu theo Đạo Phật thì quý vị phải 
nghiên cứu Phật Giáo cho kỹ, nếu thấy chúng tôi dạy đúng 
thì xin vào tu, còn nếu thấy chúng tôi dạy không đúng thì 
qHý vị dừng xin vào fu thứ, vì sự tu thử sẽ làm quý vị phí 
thì giờ vô ích mà còn sanh tâm nghỉ ngờ chánh pháp của 
Phật, tạo thêm tội lỗi như quý thầy: Thầy Chơn Đức, 
Thầy Từ Minh, Thầy Minh Tông, Thầy Thiện Thiền v.v... 
họ đã trở thành những người đệ tử bất nghĩa muôn đời 
ngàn đời để lại tiếng đời không tốt cho mai sau. 


Tánh nghỉ ngờ làm cần trở sự tiến triển tu hành cũng như 
những sự việc khác, làm ngăn ngại mọi công tác hữu ích 
cho mình cho xã hội và cũng vì tâm nghỉ ngờ khiến cho 
cuộc đời không vượt khỏi cảnh tối tăm khỗ sở. 


6/ Thân kiến: Có nghĩa là vì không rõ nên lầm chấp thân 
ngũ uẫn tứ đại giả hợp này cho là Ta, là của Ta, là bản 
ngã của Ta: «W? cái chấp sai lầm ấy, nên thấy có một cái TA 
(Ngã) riêng biệt, chắt thật không biễn đổi, thấy cái Ta ấy là 
riêng của Ta, không dính dấp đến người khác, và xem nó là 
một thứ rất quý báu». Vì tưởng lầm như vậy, nên kiếm món 
ngon vật lạ cho Ta ăn, may sắm quần áo tốt đẹp cho Ta 
mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho Ta ở, thâu góp thật 
nhiều của cải, đất ruộng để dành cho Ta dùng, kiếm công 
danh chức tước, địa vị cho Ta hãnh diện với mọi người. 
Do sự quý chuộng cung phụng cho cái Ta ấy, mà fgạo ra 
lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái Ta khác, làm cho 
họ đau khổ vì Ta. Và thế giới trở thành một bãi chiến 
trường cũng vì cái Ta. 


- 26 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chúng ta hằng ngày chịu nhiều đau khổ cũng chính vì 
Thân kiến tức là cái kiến chấp về thân.Nó là một trong bảy 
kiết sử trói buộc và sai sử chúng ta như một tên nô lệ rất 
khó mà bứt bỏ, nếu không có pháp như lý tác ý của Đức 
Phật dạy thì khó có pháp nào diệt thân kiết sử này được, 
nếu hằng ngày chúng ta không siêng tu pháp như lý tác ý 
thì chẳng bao giờ chúng ta bứt sợi dây thân kiết sử này 
được, cho nên Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại câu pháp 
hướng này: “Thân này không phải là Ta, không phải của 
Ta, không phái bán ngã của Ta ”. Câu này quý vị nên nhớ 
mà hướng tâm hằng ngày đừng nên biếng trễ và xem 
thường, đó là lời tâm huyết mà Đức Phật đã dạy cho 
chúng ta vì thương tưởng chúng ta vô minh mà lầm chấp 
thân kiến chịu khổ muôn đời. 


7/ Biên kiến: Có nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một 
phía, đó là những thành kiên rât cực đoan. Biên kiên có 
nhiêu lôi châp sai lâm lớn nhật là: 


Thường kiến. 

Thường kiến là một loại luận thuyết mơ hồ trừu tượng, 
cho rằng người chết còn linh hồn cho rằng có thế giới siêu 
hình, có bản thể vũ trụ, có Tiểu ngã, Đại ngã, có Thần 
thức, có Phật Tánh, có Thiên Đàng, có Địa ngục, có Ngọc 
Hoàng Thượng Đế, có Chúa Trời, có Thần, Quỷ, Ma v.v... 


Những người chấp thường kiến là những người thường 
sông trong mê tín, lạc hậu, sống trong mộng: tưởng, xây 
dựng cánh giới siêu hình thường câu cúng tế, lễ bái và ước 
vọng làm những điều thiện để khi chết được sanh lên Cực 
Lạc Thiên Đàng của cõi Trời cõi Niết Bàn hay cảnh giới 
chư Phật. Thiền Tông, Mật Tông đều thuộc về thường 
kiên. 


Đoan kiên: 


ST 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đoạn kiến là một loại luận thuyết chết cứng, khô cằn, chết 
là hết không còn gì cả, loại luận thuyết này, khiến cho con 
người mắt hết niềm hy vọng về tương lai. Cho nên người 
ta đặt ra câu hỏi: “Tương lai không có thì hiện giờ làm để 
làm gì? Ngày mai chết là hỗt", vÌ vậy con người chấp đoạn 
kiến thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu chẳng còn biết nghĩ 
đến ai cả, sống chỉ quay cuông trong dục lạc, ăn uống vui 
đùa trụy lạc, xì ke, ma túy, rượu chè bê bết, sống theo 
Thuyết Hiện Sinh không, có ngày mai: «Đối với hạng người 
chấp đoạn kiến, thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa; 
tội cũng không mà phước lại cũng chẳng có. Họ không tin 
nhân quả luân hồi, nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ 
tự bảo: “7w nhân tích đức già đời cũng chết; hung hăng 
bạo ngược tắt thở cũng không còn °. 


Vì chấp đoạn kiến, có người đứng trước cảnh thất tình, 
thất vọng, hoặc gặp cảnh buôn lòng nghịch ý, tưởng rằng 
chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả khổ, nên họ không 
ngần ngại mượn chén thuốc độc, hay dòng sông sâu hoặc 
sợi dây oan trái để kết liễu đời mình, Họ đâu có ngờ rằng 
chết rồi vẫn chưa hết! Họ đâu biết rằng luật nhân quả 
nghiệp báo là một vật thường hằng bất biến của môi 
trường sống, ngoài những hành động thiện ác của loài 
động vật ra khi chết, không có gì còn lại cả. Chính vì 
những hành động của loài đông vật là một tác nhân tạo ra 
nghiệp, cho nên Đức Phật dạy: “Nghiệp là cha đẻ ra con 
người, con người là thừa tự nghiệp”. Như thế làm sao gọi 
là đoạn kiến. Khi chết trong ác nghiệp khô đau thì nghiệp 
khổ đau ấy vẫn phải tiếp tục tái sanh trong nghiệp nhân 
quả đau khỗ kế tiếp. 

Người chấp đoạn kiến là những người không thông suốt 
môi trường sống hợp duyên của các pháp. Trong môi 
trường sống này không có một vật gì sanh ra mà đơn điệu 
toàn là các pháp hợp lại tạo thành. 


-28- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ 1: không thể có một người đàn ông cũng như một 
người đàn bà đơn điệu tự một mình sanh ra con được, mà 
phải có hai người nam nữ lấy nhau tạo duyên ngũ uân hòa 
hợp mới thành ra con người. 


Ví dụ 2: Không thể lấy một cây cột, lấy một tắm tôn, một 
miếng vách mà bảo rằng vật đó là cái nhà được, một cái 
nhà phải có các vật hợp lại như: cột, kèo, vách, tôn, cửa 
cái, cửa số rồi tạo dựng ra cái nhà. Đó là các pháp trong 
môi trường sống này đều do duyên hợp mà thành, nhưng 
bảo rằng khi hoại diệt thì không còn gì hết là sai (đoạn 
kiến) mà bảo rằng còn thì cũng sai (thường kiến), đó là hai 
cái sai của những lý luận này. 

Vừa thường vừa đoạn kiến 

Có một luận thuyết cho rằng các pháp trong thế gian này 
vừa có vừa không như Ngài Long Thọ: «Sắc tức thị không, 
không tức thị sắc”, đó là lối lý luận trườn uốn như con 
lươn, để rồi Ngài đẻ ra trí tuệ Bát Nhã Chơn Không thành 
ra thường kiến, cuối cùng Ngài cũng như các nhà thường 
kiến khác, nhưng giỏi khéo lý luận để che mắt thiên hạ, 
chứ kỳ thực Chơn Không của Ngài đâu có khác gì thần 
thức, linh hồn, đại ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, chỉ có 
khác là danh từ mà thôi. 


Do những lý luận này đã biến những tu sĩ Phật Giáo thành 
những nạn nhân bỏ biết bao nhiêu công lao sức lực tu 
hành rốt cùng cũng chẳng ra gì, khổ đau cũng hoàn khổ 
đau, chẳng có ai làm chủ sanh, già, bịnh, chết cả. 


8/ Kiến thủ: Có nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của 
mình có ba trường hợp: 
a) Kiến thủ vì ảnh hưởng tư tưởng của người khác: Khi 


học hiểu một điều gì do lý luận của các nhà tư tưởng như 
tưởng Chơn Không, Phật Tánh v.v...Cũng như thấy những 


- 20 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hiện tượng nhập đồng nhập cốt do cô cậu hoặc linh hồn 
người. chết oan nhập vào nói đâu trúng đó rồi cho đó có 
linh hồn người chết, có thế giới siêu hình rồi chấp chặt ai 
nói gì cũng không tin. Không ngờ thế giới siêu hình là do 
tưởng uấn tạo thành chứ không có thế giới siêu hình thật 
sự. Do sự chấp chặt này họ phải chịu thiệt thòi nhiều mặt 
về sự tu hành cũng như về đời sống. 


b) Kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình: 
Hành vi của mình sai quấy, M kiến của mình sai lầm, 
nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ 
hành vị, ý kiến của mình, tự cho mình là hay là giỏi, ai nói 
gì cũng chẳng nghe. 


c) Kiến thủ vì tự ái hay vì ngoan cố cứng đầu: Biết mình 
làm như thế là sai, nói như vậy là không đúng, lỡ lời, 
nhưng vì tự úi cứ bảo thủ cải sai cái không đúng của mình, 
không chịu thay đổi, không chịu sám hối, xin lỗi, không 
chịu từ bỏ, xa lìa. 


Ví dụ: như trước kia ông bà đã lỡ theo tà giáo, ngoại đạo, 
nay con cháu vấn biết đó là tà giáo nhưng cứ theo mãi 
không dám bỏ, cho đó là tôn giáo truyền thống của Tổ 
Tiên, ông bà để lại không được bỏ, mặc dù tôn giáo đó dạy 
những điều phi đạo đức, phi nhân quả, thường dạy những 
điều cầu cúng, mê tín, lạc hậu v.v... Có người còn nói một 
cách liều lĩnh, ngu sỉ: “Xưa sao nay vậy” hay “Xưa bày nay 
làm ”. Cũng như cha mẹ trước là nghề nghiệp ác chài lưới, 
săn bắn hoặc làm nghề đồ tế, bán thịt sống, thịt chết, mãi 
dâm; nghề sát phạt bài bạc rượu chè, thuốc phiện, xì ke 
ma túy v.v... đó là những nghề ác độc tội lỗi, đến con cháu 
vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi nghề khác. 


Nhìn rộng ra xã hội bên ngoài, có một số đông người, mặc 
dù thời đại của chúng ta hiện giờ, con người đã có nhiêu 
tiên bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại hóa đời sông, thê mà 


-30- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người ta cứ vẫn giữ lại những lề lối cỗ tục hủ bại, hễ trong 
nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến, rước thầy 
chùa tụng kinh để cầu siêu linh hồn trong khi ông thầy 
tụng chưa độ được ống siêu, mà ông đi cầu siêu cho kẻ 
khác thì việc làm đó là một điều ngu si, khi đưa đám tang 
thì rải giấy tiền vàng mã; mỗi khi tuần tự hay giỗ ky thì lại 
đốt giấy tiền vàng mã nữa và quần áo kho đụn phướng xá. 
Hằng năm cứ vào ngày rằm tháng ba âm lịch thì Ban Tế 
Tự tập họp dân chúng làm lễ kỳ an cúng tế tà Thần, ác 
quỷ v.v... Làng xã chấp chặt những hủ tục mê tín lạc hậu 
như thế mà còn cho đó là “Văn hóa truyền thống của đân 
tộc” không được bỏ. Những việc làm đó đều thuộc về kiến 
La 


9/ Giới cắm thủ, Có nghĩa là làm theo, sống theo giới cắm 
của ngoại đạo, tà giáo, những giới cấm của tà giáo ngoại 
đạo này phần nhiều vô lý phi đạo đức, mê muội, dã man 
v.v... Những giới cắm này khiến cho con người bất hiếu và 
tự làm khổ mình: Các giáo phái ngoại đạo ở Ấn Độ lấy đá 
dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm trên chỗ 
bắn thỉu, leo lên cao nhảy xuông, gieo mình vào lửa, nhảy 
xuống sông trầm mình chịu lạnh lẽo để được phước, chặt 
hoặc đốt một lóng tay, có người chặt nguyên một cánh tay 
để cầu pháp. 


Những thứ cuồng tín như thế, không làm cho cuộc đời 
sáng sủa, mà còn làm cho đen tôi và khô đau thêm. 


Giới cấm thủ này chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa 
Phẩm Tựa dạy. cúng dường thân mạng hoặc một phần 
thân mạng để cầu pháp giải thoát, khiến cho những người 
cuồng tín chặt hoặc đốt ngón tay, hủy hoại cơ thể của 
mình không tật nguyền mà thành tật nguyễn, không khô 
mà làm thêm khổ, đó là giới cắm thủ hay còn gọi là những 
giáo điều của ngoại đạo. 


sử] „ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


10/ Tà kiến, có nghĩa là chấp chặt theo lối không chân 
chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả, phi đạo đức 
như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phố Môn, Bồ Tát Quan 
Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sanh, đó là tà kiến phi đạo 
đức, phi nhân quả, mê tín: Tà kiến nghĩa là mê tín, dị 
đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo, xin 
xâm, bói quẻ, buộc tôm đeo niệt, coi sao, cúng hạn v.v... 
Nói rộng ra những kiến chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. 
Nghĩa là trên đời này cát gì ý thức không: hiểu được mà 
dùng tưởng thức để hiểu, hiểu như vậy là hiểu một cách mơ 
hỗ, trừu tượng, không rõ, không thực tế, không cụ thể đều 
được gọi là tà kiến. 


Khi tu Định Vô Lậu câu hữu với Tập Đề thì chúng ta sống 
trong thực tế, cái øì ý thức hiểu biết cụ thể thực tế hoàn 
toàn. Còn ngoài ra không tin một cái gì cả, phần nhiều 
người ta thường hay sống trong tưởng thức nên người ta 
phải chịu khổ. 


Ví dụ: Người ta chửi mình đồ chó, đồ trâu mình tưởng ra 
mình là chó trâu, nên mình sanh tức giận chửi mắng lại 
họ, cũng như người ta chửi mình: “7zo đào mỗ mả cha 
mày lên”, mình tưởng rằng họ đào mồ mả cha mình chứ 
sự thật họ đâu có đào, thế mà mình sống trong tưởng rồi 
sanh ra tức giận chửi mắng đánh với nhau, khiến cho làm 
khỗ cho nhau, thật là tà kiến điên đảo và sống không thực 
tế, tạo cảnh mình khổ người khác khổ chẳng có ích lợi gì 
cả. 

Ví dụ: Người ta chửi mình là đồ ăn cắp, ăn trộm mình tự 
ái sợ người khác không hiểu mình, sanh ra nghỉ ngờ mình 
ăn cắp, ăn trộm thì xâu hỗ, cái tự ái sợ hãi người ta nghỉ 
ngờ mình nên mình tức giận và buồn khổ trong lòng mãi 
mãi, đó là mình sống trong tưởng, chứ sự thật mình có ăn 
trộm ăn cắp đâu mà sợ. Con người ở đời thường sống 


K h 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


trong tưởng, tức là sống trong tà kiến nên luôn luôn chịu 
khô đau tức giận sanh ra thù hận không nguôi, (tạo ra 
nhiều điều ác đức tội lỗi, rồi lại còn tiếp tục bằng cách trả 
thù, trả oán cho đã cơn giận. 


Cho nên khi chúng ta biết áp dụng Định Vô Lậu kết hợp 
với Tập Đề thì chúng ta không còn sống trong tưởng, nói 
cách khác là chúng ta không còn sống trong tà kiến. (Trích 
Sách ĐVXP Tập 6) 


HẠNH VÀ MINH 
LỜI PHẬT DẠY 


Với Minh và với Hạnh, thành tựu hai pháp này. Này các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo đạt dên cứu cảnh của cứu cảnh: 


1⁄Cứu cánh an ổn khỏi khổ ách 
2⁄ Cứu cánh Phạm hạnh 
3⁄ Cứu cảnh mục đích 


Bậc tôi thượng giữa chư Thiên và loài Người. (Tăng Chi Bộ 
Kinh, tập 4, trang 663). 


CHÚ GIẢI: 
Xét duyệt qua đoạn kinh này có ba cứu cánh: 


1⁄ Cứu cánh an ổn khỏi khổ ách là do chánh trì kiến. 
Chánh tri kiến là sự hiểu biết mọi vật như thật, do hiểu 
biết mọi vật như thật nên mọi khổ ách đều được hóa giải. 
Vì vậy gọi là cứu cánh an ốn khỏi khổ ách tức là MINH GIẢI 
THOÁT. 

2⁄ Cứu cánh Phạm hạnh là do giới luật. Một tu sĩ sống 
đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là 
có giải thoát ngay liền. Giới ly dục ly ác pháp mà tâm ly 
dục ly ác pháp là tâm bất động, Tâm bắt động là tâm 


là ca 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không phóng dật. Do giới luật mà tâm được giải thoát nên 
gọi là HẠNH GIẢI THOÁT tức là Cứu Cánh Phạm Hạnh. 


3⁄ Cứu cánh mục đích là tri kiến và giới luật. “Giới luật ở 
đâu là trí kiến ở đó, trỉ kiến ở đâu là giới luật ở đó. Tri kiến 
làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh trì kiến”. 
Đó là cứu cánh giữa MINH và HẠNH nên gọi là cứu cánh 
mục đích. 


Trên đây là nói về giai đoạn mới bắt đầu vào tu tập giới 
luật bằng tri kiến, còn ở giai đoạn hai và ba thì đoạn kinh 
này Đức Phật dạy “Minh và Hạnh”. Minh và Hạnh đạt 
được là cứu cánh của cứu cánh. Vậy Minh và Hạnh là gì? 


Minh là trí tuệ Tam Minh; Hạnh là đức hạnh không làm 
khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh, hay nói 
cách khác Hạnh là Giới luật. (Xem thêm nghĩa Minh 
Hạnh Túc). 


Cho nên người tu theo Phật Giáo đầu tiên cần phải đạt 
được Đức Hạnh của Giới luật. Đức hạnh của giới luật đó 
là hạnh ly dục ly ác pháp. Hạnh ly dục ly ác pháp là hạnh 
bất động tâm. Hạnh bất động tâm là tâm định tĩnh, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng. Từ tâm này chúng ta mới có đủ năng 
lực nhập Bốn Thánh Định và thực hiện Tam Minh. 


Như trên đã nói Hạnh tức là Giới luật rất quan trọng cho 
con đường tu tập theo Phật Giáo. Phải không các bạn? 


Không có Giới luật thì thiền định và Tam Minh không bao 
giờ có. Vì vậy các bạn nên hiểu Hạnh là nền tảng đạo đức 
của Phật Giáo, còn Minh là kết quả cuối cùng của con 
đường tu tập giải thoát của Phật Giáo, nên Đức Phật bảo: 
“Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đạt đến cứu cánh của cứu 
cánh”. Xin các bạn tu theo Phật Giáo nên lưu ý điều này: 
Hạnh mà không sống đúng thì không làm sao có Minh. 
Người có Giới hạnh không thể nào tu tập lạc vào tà pháp 


s34 + 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ngoại đạo. Thấy ai sống không đúng giới hạnh là biết ngay 
là người ây tu tập rơi vào tà pháp ngoại đạo. 


Cho nên Minh và Hạnh là thước đo sự tu tập của Tăng Ni 
và Cư sĩ, là tiêu chuẩn duyệt xét sự chứng quả của họ. Do 
đó những người tu giả, tu thật chúng ta đều biết rất rõ. 
Biết rõ để làm gì các bạn? Nếu người thật tu, thật chứng 
thì chúng ta xin được thân cận; nếu người tu giả thì từ giã 
xa lánh. 


BIẾT RÕ SỰ TÁI SANH TRONG TƯƠNG LAI 
LỜI PHẬT DẠY 


“BỊ vô mình ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu 
tình thích thú chô này, chô kia như vậy, tái sanh trong 
tương lai sẽ xắy ra . ” 


“Vô mình được xả ly, mình khởi tham ái được đoạn diệt (ly 
dục ly ác pháp). Như vậy tái sanh trong tương lai sẽ không 
xảy ra.” (Tăng Nhật A Hàm tập 3). 


CHÚ GIẢI: 


Muốn hiểu rõ đoạn kinh này thì chúng ta phải hiểu rõ 
những danh từ cân thiệt như: Vô minh, Tham ái, Hữu 
tình, Tái sanh. 


1- Vô mình nghĩa là gì? Các bạn đừng hiểu vô minh nghĩa 
là không biết, không hiểu, không thông minh, ngu dốt, 
v.v... Vô minh ở đây có nghĩa là hiểu biết rất rõ ràng, 
thông minh, có trí tuệ, không ngu dốt, v.v.. Nhưng nó 
thường đối mặt với minh, nên nó có một nghĩa khác hơn 
minh. Phần đông trong xã hội loài người, đều là những 
người vô minh. Các bạn có nhận xét điều này chưa? Khi 
nói mọi người đều vô minh thì các bạn rất ngạc nhiên vì 
không thể ngờ được. Phải vậy không các bạn? 


33 .< 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Các bạn có biết không? Những người vô minh không riêng 
giới bình dân ít học, tay lắm chân bùn, cùng đỉnh khốn 
khổ, sống không đủ cơm ăn áo mặc, mà cho đến những 
giới trí thức có đầy đủ học thức, như những nhà Bác học, 
những ông Giáo sư, các Bác sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ và những 
nhà khoa học danh tiếng, v.v... Tuy họ có trình độ học 
thức về đời cao như vậy, nhưng đối với Phật Giáo họ vẫn 
là những người vô mỉnh. Các bạn có tin lời nói của chúng 
tôi không? Xin các bạn bình tỉnh đọc tiếp những dòng 
dưới đây thì các bạn sẽ rõ vô minh của giới có học thức là 
một sự thật, chứ không phải chúng tôi có ý chỉ trích hay 
nói không đúng, mà từ lâu chưa có ai nghĩ đến. 


Vô minh Đức Phật xác định nghĩa ở đây là sự hiểu biết 
thông minh theo tâm ái dục, tưởng ái dục, nên sự hiểu biết 
ấy bị hạn cuộc trong không gian và thời gian. Đức Phật 
dạy: “Bị vô mình ngăn che” tức là bị sự hiểu biết ái dục, 
tưởng dục ngăn che làm cho mọi người không thấy, không 
hiểu rõ mọi sự việc như thật. Do không thấy, không hiểu 
biết mọi sự vật như thật nên sinh ra tham ái dính mắc, 
chấp chặt không dám buông bỏ. Vô minh là sự hiểu biết 
trong góc độ ái dục, tưởng dục. Khi vượt ra ngoài ái dục, 
tưởng dục thì sự thấy và hiểu biết đó là “Mizh”. Khi nói 
đến vô minh thì phải nói đến minh. Vậy minh nghĩa là gì? 


Như trên đã nói; “Vượt ra ngoài ái dục, thì sự thấy và hiểu 
biết là minh”. Minh là trí tuệ hiểu biết không bị ái dục, 
tưởng dục chỉ phối, nên thấy và hiểu biết mọi sự vật như 
thật, không bị dục ngăn che. Cho nên khi nào tâm hết dục 
thì ta mới có “Minh ”. 


Tóm lại vô minh gọi là sự hiểu biết của Dục tri, Tưởng tri; 
còn mỉnh gọi là sự hiệu biêt của Liễu tri, Thăng tri, Trực 
tri, Chánh tri. 


- 36- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bát Chánh Đạo là con đường tu tập của Phật Giáo dạy 
cho chúng ta có cái nhìn thấy đúng đắn, cái suy tư đúng 
đắn không mang theo dục tri, tưởng tri. Vì thế Bát Chánh 
Đạo dạy cho chúng ta “Minh”. 


Ngày xưa cho đến ngày nay Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ, 
Thầy Tổ (các thầy Đại Thừa) và tẤt cả mọi người chung 
quanh (ta đều dạy cho chúng ta sự hiểu biết thường tục, gọi 
là kiến thức; nhưng kiến thức ấy luôn luôn mang đầy ặp 
những ái dục tri, ái dục tướng tri. Từ khi Đạo Phật ra đời 
dạy cho chúng ta cái hiểu biết khác, cái hiểu biết ly dục tri, 
ly dục tưởng trỉ và ly ác pháp. Do đó chúng ta mới nhận 
thấy mình thoát khổ, tâm không còn tham, sân, sỉ phiền 
não, khổ đau như trước nữa. Cho nên kinh Pháp Cú dạy: 
“Vi thay Phật ra đời?” Phật ra đời luôn luôn đem lại 
hạnh phúc, an vui cho mọi người và mọi loài trên hành 
tỉnh sông này. Nhưng có mây ai đã hiểu biết đúng như 
vậy, tẤt cả mọi người đang sông trong mộng mơ, ảo ME, 
mơ hồ của thế tục, của các tôn giáo, của các triết học, v.v.. 


Ở đâu có vô minh, thì ở đó không có mỉnh; ở đâu có minh 
thì ở đó không có vô minh. Minh là bờ bên kia và vô minh 
là bờ bên này, bờ bên này là đau khỗ và bờ bên kia là giải 
thoát. 

Như vậy, luận về minh và vô minh thì chúng ta đã nhận ra 
pháp tu hành của Phật Giáo rất rõ ràng, chỉ có điều chúng 
ta muốn ở bờ bên này hay ở bờ bên kia mà thôi. Muốn 
khỗ đau thì ở bờ bên này; ở bờ bên này thì đừng than trời 
trách đất. Muốn hết khỗ đau thì ở bờ bên kia; bờ bên kia 
là giải thoát, tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. 

2- Tham ái nghĩa là gì? Tham là lòng ham muốn; ái là lòng 
yêu thích. Đã là con người thì ai cũng có lòng ham muôn 


và ưa thích hoặc nhiều hoặc ít. Lòng ham muốn và ưa 
thích là một sợi dây vô hình thường trói buộc rất chặt 


Ki 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chúng ta vào vạn vật. Khi chúng ta khởi tâm ưa thích hay 
ham muốn một vật gì thì chúng ta bị trói chặt vào vật ấy, 
khó cho chúng ta buông bỏ được nó. Ví dụ: khi chúng ta 
khởi ý ham thích ưa muốn có một ngôi nhà khang trang, 
đầy đủ tiện nghỉ, thì lúc bây giờ muôn bỏ ý niệm ây rất 
khó. Nó thôi thúc chúng ta phải có gắng làm lụng hoặc 
phải bán đến cả đất đai của cha mẹ cho để xây cất cho 
bằng được ngôi nhà. Đó là bị tham ái trói buộc. Cho nên 
Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy tham ái rất là 
nguy hiểm, nó như sợi dây trói buộc rất chặt “bj ứham ái 
trói buộc”. Đó là lời cảnh báo để chúng ta thoát ra sợi dây 
vô hình này. Nếu mọi người không biết Phật pháp thì chắc 
chắn không người nào tự ý thức để thoát khỏi sợi dây 
tham ái này. Có đúng không các bạn? 


Đời người thường bị khổ đau đều do sợi dây tham ái này. 
Bát Chánh Đạo giúp chúng ta cắt đứt những sợi dây tham 
ái đó. 

Thưa các bạn! Chúng tôi đã nhờ pháp môn Bát Chánh 
Đạo mà đoạn lìa được sợi dây tham ái này môt cách dễ 
dàng không mấy khó khăn và mệt nhọc, chỉ có bền chí 
ngày ngày siêng năng mài dũa tâm mình đúng pháp. “Có 
công mài sắt có ngày nên kim” các bạn ạ! 


3- Hữu tình là gì? Hữu là có; tình là tình cảm, cảm mến. 
Các loài hữu tình là chỉ chung cho loài người và loài vật 
(loài có tình cảm). 

4- Tái sanh là gì? Tái sanh có nghĩa là sanh trở lại làm 
người làm loài vật. Đọc hết đoạn kinh này ta biết rõ: “Các 
loài hữu tình thích thủ chỗ này, chỗ kia như vậy, tái sanh 
trong tương lai sẽ xảy ra” Lời dạy này rất đúng. Mọi 
người đang sống trên hành tỉnh này luôn luôn ưa thích cái 
này cái kia, lúc nào cũng ưa thích. Do tâm ưa thích mà 


-38- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


loài người cũng như loài vật đều phải chịu tiếp tục tái sanh 
luân hồi. 

Chúng tôi xin các bạn vui lòng đọc lại trọn vẹn đoạn kinh 
trên đây để chúng ta rút ra được một bài pháp tu tập thực 
tế và cụ thể có pháp hành hẳn hoi “Bị vô minh ngăn che, bị 
tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này, chỗ 
kia như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ xảy ra”. Như vậy 
muốn chấm dứt tái sanh luân hồi thì phải diệt trừ vô 
minh. Do Vô mỉnh mà có tham ái; do tham ái mà thích cái 
này cái kia; do ưa thích cái này cái kia mà phải chịu tái 
sanh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Như vậy vô minh là 
vấn đề quan trọng hàng đầu trong sự tu tập thiền định của 


Phật Giáo, là đề tài tôi hậu cân phải tiêu diệt, cần phải từ 
bỏ, cần phải xa lìa, v.v... Với đề tài vô minh này người tu sĩ 


hay cư sĩ Phật Giáo phải lưu ý bằng mọi cách để thiện xảo 
vén sạch màn vô minh. 


Muốn vén sạch màn vô minh thì chúng ta phải có minh, 
tức là trí tuệ Tam Minh. Nhưng làm sao có Tam Minh 
được? Muốn có trí tuệ Tam Minh thì chúng ta phải tu tập 
bằng những con đường Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Chánh niệm tức là Tứ Niệm Xứ thuộc Định Vô Lậu. Vậy 
muốn tu tập Định Vô Lậu thì phải dùng pháp gì? Muốn tu 
tập Định Vô Lậu thì phải dùng ý thức, pháp tác ý và pháp 
như lý tác ý. Xin các bạn lưu ý: Con đường tu tập theo 
Phật Giáo “Ý £hức” là vũ khí hàng đầu trong việc đánh 
giặc sanh ứ# “Ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác”. Dùng ý thức 
tu tập đúng cách chúng ta mới ly dục ly ác pháp; nhờ ly 
dục ly ác pháp mà tâm mới nhập định; nhờ định mà ta có 
Tam Minh; nhờ Tam Minh mà vô mỉnh mới diệt trừ tận 
gốc hay nói cách khác nhờ Tam Minh mà tham ái được 


- 30 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


diệt trừ tận gốc. Như vậy đến đây các bạn đều đã biết 
phương pháp và cách thức tu tập rât rõ ràng. Phải không 
hối các bạn? 


Còn Chánh Định tức là bốn thiền: Sơ Thiền, Nhị Thiền, 
Tam Thiền, Tứ Thiền, ngoài bốn thiền này không có thiền 
nào được gọi là Chánh Định. Vì thế nói về thiền định các 
bạn cần nên lưu ý để tránh khỏi những tà thiền của ngoại 
đạo. 


Cho nên kết luận đoạn kinh, Đức Phật dạy như dưới đây: 
“Vô mình được xả ly, mình khởi tham di được đoạn diệt 
(diệt dục diệt ác pháp). Như vậy tái sanh trong tương lai sẽ 
không xảy ra” Nếu chúng ta xét cho kỹ đoạn kinh này thì 
chúng ta thấy Đức Phật đã trao cho chúng ta một bí quyết 
cốt tủy giải thoát của đạo. Chỉ cần siêng năng tu tập là đạt 
được kết quả ngay liền. 


Như lời dạy trên trong cuộc đời tu hành theo Phật Giáo, 
chúng ta thấy rất rõ, kẻ nào vô mỉnh thường bị tham ái 
trói buộc thích thú vui chơi chỗ này, chỗ kỉa thì sự đau 
khổ và tái sanh luân hồi không thể tránh khỏi; còn kẻ nào 
ly dục, ly ác pháp thì được giải thoát, an vui, tâm hồn lúc 
nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Do tâm hồn được 
như vậy thì sẽ chấm dứt tái sanh luân hồi chắc chắn. 


KỆ LÚC THÀNH ĐẠO 
LỜI PHẬT DẠY 


Thiên thượng, thiên hạ 
Duy ngã độc tôn 

Nhất thiết thế gian 
Sanh, lão, bệnh, tứ. ” 


CHÚ GIẢI: 


- 40 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bốn câu kệ trên để chứng minh và xác định Đạo Phật ra 
đời vốn giải quyết bốn sự đau khỗ lớn nhất của loài người: 
“sanh, già, bệnh, chết”. Vì thế mục đích tu hành của Đạo 
Phật là “7m bất động trước các pháp và các cảm thọ”, chứ 
không phải vì Thiên đàng, Cực lạc, Niết bàn, Phật tánh. _ 


Trong tất cả các pháp môn của Đức Phật đều dạy chúng 
ta tu tập để thực hiện đạo đức làm Người, làm Thánh. 
Muốn làm người có đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh thì duy chỉ có thiện pháp 
mới giải quyết mọi sự đau khổ của chúng ta, tức là không 
làm khỗ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. 


Muốn được thân tâm thanh thắn, an lạc và vô sự đều phải 
sống đúng thiện pháp, hằng ngày thường ngăn và diệt ác 
pháp; muốn làm chủ sanh tử luân hồi và chấm dứt tái 
sanh đều phải sống đúng thiện pháp. Nếu không do thiện 
pháp mà tu tập thì không bao giờ làm chủ và chấm dứt 
được nó, vì thế, đời đời phải chịu trôi lăn trong sáu đường 
luân hồi đau khổ. 


Thiền định có nhập được cũng phải do thiện pháp, ngoài 
thiện pháp đi tìm thiền định thì không bao giờ có, chỉ có tà 
thiền của ngoại đạo mà thôi. Do đó chúng ta thấy ai tu 
thiền định mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì 
biết ngay họ tu tà thiền, tà định, dù họ có tu muôn đòi, 
muôn kiếp cũng chẳng có kết quả giải thoát gì, chỉ uống 
phí một đời tu hành mà thôi. 


Đối với Đạo Phật thiện pháp rất có tầm quan trọng trên 
bước đường tu hành giải thoát, nếu không tu thiện pháp 
thì dù có tu tất cả các pháp môn nào khác cũng đều tu 
hành không đúng pháp môn của Đạo Phật. Vì thế, tu theo 
Phật Giáo mà không tu tập thiện pháp tức là không giữ 
gìn giới luật nghiêm túc thì đừng mong làm chủ sanh, già, 


_#fÏ< 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


bệnh, chết, như trong bài kệ Đức Phật đã tự tán thán 
mình: 


Thiên thượng, thiên hạ 
Duy ngã độc tôn 

Nhất thiết thế gian 
Sanh, lão, bệnh, tứ. ” 


Sau khi tu chứng đạo, Đức Phật dùng trí tuệ Tam Minh 
quan sát thấy răng khắp trên thế gian này từ vô thủy cho 
đến ngày nay (ngày Đức Phật tu chứng) không thấy có 
một người nào làm chủ sanh, già, bệnh, chết như Ngài, 
nên Ngài nói lên bài kệ này là để xác định vị trí và thế 
đứng độc lập của Đạo Phật. Cho nên, Đạo Phật không vay 
mượn giáo lý của bất cứ một tôn giáo khác. Một bằng 
chứng hiển nhiên là tất cả các tôn giáo khác trên hành 
tỉnh này đều tin tưởng có thế giới siêu hình, còn Phật Giáo 
thì không chấp nhận thế giới siêu hình. Cũng như tất cả 
các tôn giáo nào khác không có nền tảng đạo đức vững 
chắc như Đạo Phật. Đạo đức tự lực không dựa vào thần 
quyền. Vì thế, đạo đức của Phật Giáo là đạo đức nhân bản 
nhân quả, một đạo đức cao thượng sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh; một đạo đức 
cao quý tuyệt vời làm chú được sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt tái sanh luân hồi; một đạo đức biến cuộc sống 
loài người ở thế gian này thành cõi Thiên đàng, Cực lạc. 


Nói đến đạo đức nhân bản — nhân quả là phải dẹp bỏ tha 
lực, nếu còn cầu cúng, tế lễ, cầu phước, cầu tự, cầu an, cầu 
siêu, v.v... là đi ngược lại đạo đức nhân bản — nhân quả 
của Đạo Phật và con người sẽ sống trong ảo tưởng, mê tín 
và lạc hậu. Đạo Phật là đạo tự lực, nên Đức Phật khuyên 
các đệ tử của mình: “Hãy fự mình thắp đuốc lên mà đi, Ta 
chỉ là người hướng đạo, không thể đi thay cho các con 
được”. 


-42- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vì tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, nên Phật Giáo phải 
xây dựng một nền tảng đạo đức nhân bản — nhân quả 
vững chắc cho ngôi nhà thiền định. Cho nên thiền định 
của Phật Giáo mới được gọi là “Chánh định”, bởi chánh 
định có một nội lực giúp cho chúng ta làm chủ thân tâm, 
tự tại trong sự sống chết như bài kệ trên đã nói. 


- GIỚI LUẬT CỦA PHẬT GIÁO 
LÀ PHÁP TU TẬP CĂN BẢN ĐẺ THOÁT KHỎÔ 


Hỏi: Kính thưa Thây, tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không 
giữ gìn giới luật, sống phi giới luật, sống bẻ vụn giới luật. 
Như vậy con đường tu của họ sẽ đi về đâu? Và có ích lợi gì 
cho kiếp sống tu hành của họ? 


Người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đúng Phạm 
hạnh, thiếu dục trï túc, phòng hộ các căn đây đủ, con đường 
tu của họ sẽ đi về đâu? Và có ích lợi gì cho kiếp sống của 
họ? Con cúi mong Thầy chỉ dạy để cho chúng con được rõ. 


Đáp: Như Thầy đã dạy giới luật là một pháp môn tu hành 
của đạo Phật, chứ không phải là pháp luật của một quốc 
gia. Cho nên các bộ giới luật do các Tổ biên soạn thành 
một bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một pháp môn tu 
tập để tâm được vô lậu. 


Pháp môn giới luật cùng với pháp môn Thiền định và 
pháp môn Trí tuệ, gọi chung có tên là “7z Vô Lậu Học” 
“GIỚI - ĐỊNH - TUỆ”. 

Tam Vô Lậu Học là ba pháp môn tu tập không còn lậu 
hoặc, tức là ba cấp tu tập trong tám lớp học sẽ chấm dứt 


đau khổ của kiếp người hay nói cách khác là làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết của đạo Phật. 


si 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ba pháp môn vô lậu này, kỳ thật chỉ là ba cấp học đạo đức 
duy nhât của Phật giáo, nên nó được chỉa ra làm ba giai 
đoạn tu tập: Giới, Định, Tuệ. 


Ba cấp học này chỉ có giới luật là cấp học quan trọng nhất 
và tu tập khó nhât trên đường tìm câu đạo giải thoát theo 
đạo Phật. 


Bởi thế, người nào tu hành mà không giữ gìn giới luật 
không tu giới luật, không sống đúng giới luật, thì có tu 
suốt đời cũng tu chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh. tu lợi, tu 
tưởng, tu chùa to Phật lớn mà thôi (chẳng bao giờ có giải 
thoát thật sự). 


Nếu không tu giới luật mà tu định, thì Thiền định đó là tà 
thiên, định tưởng. 


Nếu không tu giới luật mà tu trí tuệ thì trí tuệ đó là tà tuệ, 
kiến giải, tưởng giải, là trí tuệ tích lũy nhai lại bã mía của 
người xưa, thêm râu, thêm ria, vẽ rắn thêm chân. 

Từ xưa đến giờ các Tổ chỉ lặp đi, lặp lại lối mòn của nhau, 
chỉ dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi, chứ lối mòn vẫn là 
lối mòn, không thể nào lối mòn là đường lớn được. 


Như trên Thầy đã dạy giới luật là pháp môn quan trọng 
nhất trong Tam Vô Lậu Học. Cho nên vì lợi ích chúng 
sanh, vì muốn thoát ra sự đau khổ của kiếp người đức 
Phật đã dạy: “W? hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, 
những việc ấy Ta đã làm xong, vì lòng thương tưởng Ta đã 
dạy các ngươ†”. 


Đây là một bài kinh mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở cho 
các vị Tỳ Kheo tu tập giới luật, vì giới luật rất quan trọng 
trên đường cầu đạo giải thoát. Bài kinh “Ước Nguyện” 
Trung Bộ tập I trang 79 Phật dạy: “Wày các Thây Tỳ 
Kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, đây đủ giới bốn, sống 


- 44 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đây đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong Quà lỗi nhỏ nhặt, 
chân chánh lãnh thọ và học tập các học giớ†”. 


Đoạn kinh này là lời dạy khuyên nhắc nhở của đức Phật 
thấm thía vô cùng, một lời khuyên từ cõi lòng vì thương 
tưởng chúng sanh đang sống trong cảnh khổ mà chẳng 
biết đường nào ra. Trên thế gian này chỉ còn có con đường 
duy nhất để tu tập, thoát ra sự đau khổ của kiếp người 
“Giới, Định, Tuệ”. Không thể còn có con đường thứ hai 
nào khác được nữa. 


Biết rất rõ điều này, trên bước đường tầm sư học đạo. 
Ngài đã sáu năm gian khổ, nhưng vẫn không tìm ra con 
đường giải thoát. Bốn mươi chín ngày dưới cội bồ đề trầm 
tư và nhập Tứ Thánh Định, chứng Tam Minh. Ngài đã tự 
tìm ra chân pháp, chân pháp ấy là thầy của Ngài, đã dẫn 
đường Ngài đi đến đích, thoát khỏi sanh già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi. 

Chân pháp ấy là gì? 


Chân pháp ấy là “Giới, Định, Tuệ”. Ngài luôn luôn nhắc 
nhớ chúng ta với lòng yêu thương tha thiết đối với chúng 
ta như con một: “Hãy sống đẩy đủ giới hạnh, dây: đủ giới 
bốn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đây ‹ đủ uy 
nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong ph lỗi nhỏ 
nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giớ”. 


Thế mà người tu sĩ Phật giáo hiện giờ lại xem thường giới 
luật, oai nghỉ chánh hạnh không có, xem thường trong các 
lỗi nhỏ nhặt, phạm giới không biết xấu hỗ, chẳng bao giờ 
lấy giới phòng hộ sáu căn, sông ăn uống phi thời, Tăng Ni 
Tu Sĩ nam nữ kề cận chẳng biết đó là tai họa khổ đau, 
chẳng biết đó là con đường sanh tử luân hồi. 


-45- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bài kinh Ước Nguyện, đức Phật đã xây dựng nó trên nền 
tảng đạo đức nhân bản - nhân quả. Ngài không dạy chúng 
ta cầu nguyện mà dạy chúng ta ước nguyện. 


Muốn ước nguyện được thành tựu sở nguyện thì phải sống 
đúng giới luật, giới luật là thiện pháp, do nhân thiện pháp 
thì chuyển được ác pháp. Vì thế do nhân thiện pháp thì 
quả của thiện pháp là ước nguyện của chúng ta viên mãn. 


Ví dụ: Một người có bệnh tật, tai nạn xảy đến hoặc tai nạn 
bệnh tật chưa xảy đên nhưng ước nguyện bệnh tật tai nạn 
sẽ chấm dứt và bệnh tật tai nạn sẽ không xảy ra, thì người 
ấy phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bốn, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đầy đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thấy Sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới, thì ước 
nguyện sẽ thành tựu. 

Nếu ai giữ gìn giới luật đúng như vậy thì tai nạn, bệnh tật 
sẽ qua và không xảy đên. Như vậy Ngài đã dạy chúng ta tu 
tập giải thoát trên nên tảng đạo đức nhân bản - nhân quả, 
lầy hành động thiện làm gôc, diệt trừ mọi hành động ác và 
lòng ham muôn. 

Trong bài kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy: 

“Mong rằng ta được mọi người thương mến, yêu qMj, cung 
kính, và tôn trọng”. 

“Mong rằng ta được các vật dụng đây đủ không thiếu hụt”. 
“Mong rằng những người bố thí cúng dường các vật dụng 
sẽ được quả báo và lợi ích lớn”. 

“Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi bệnh tật 
tại nạn chết, mệnh chung với tâm hoan hỷ, an lạc, được quả 
báo và lợi ích lớn ”. 


- 46 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trên đây là những ví dụ ước nguyện trong bài kinh, muốn 
được toại nguyện cho mình cho người thì chỉ tu tập và giữ 
gìn giới luật nghiêm túc. 

Kinh Phật đã dạy như vậy, thế mà kinh sách Đại Thừa lại 
dạy cúng. tế, cầu khẩn, tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, 
cầu an, cầu siêu để được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu 
trừ (do chư Phật, B Tút từ bi gia hộ). 


Kinh sách Đại Thừa lối dạy tu tập đều cầu tha lực, (Tam 
bảo gia hộ) cho đến những ước nguyện cho mình, cho 
người đều dựa vào tha lực. Còn ngược lại kinh sách 
Nguyên Thủy dạy tự lực. Muốn lợi mình lợi người thì 
người ây phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh, nói 
cách khác là phải sống đúng thiện pháp không được sống 
trong ác pháp. 


Nói chung đức Phật dạy, con người muốn có cuộc sống an 
vui, hạnh phúc thì phải sống có đầy đủ đạo đức không làm 
khỗ mình, khỗ người, thì được toại nguyện mọi điều. 


Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản ta thấy rõ Phật giáo 
không đi nhắm lại lối mòn của các tôn giáo khác, tự mình 
vạch ra một lối đi độc đáo, tự lực, cụ thể không mơ hồ, 
chính xác để giải quyết kiếp sống con người, thoát ra mọi 
cảnh khổ, tạo thế gian, có cuộc sông con người thành một 
cối Thiên Đàng, Cực Lạc. 


Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế gian, sự không ưa 
thích, sự bất toại nguyện, sự khiếp đảm và sợ hãi, Phật 
dạy: “Này các Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo có ưóc HguVỆH: Mong 
răng ta nhiếp phục lạc và bắt lạc, chứ không phải lạc và bắt 
lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục 
lạc và bất lạc được khởi lên. Mong răng ta nhiếp phục khiếp 
đảm và sợ hãi chớ sợ hãi không nhiếp phục ta. Mong răng 
ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được 


-_47- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


khởi lên nơi Tỳ Kheo, Tỳ kheo ấy “phải thành tựa viên mãn 
giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền 
định (tỉnh thức) thành tựu quán hạnh (vô lậu) thích sống 
tại các trụ xứ không tịch (độc cư;). ” 


Lời dạy trên đây rất cụ thể cho người tu, muốn nhiếp 
phục tâm ham muốn và sợ hãi thì chỉ có giới luật và bốn 
pháp định, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi 
Thở (không gián đoạn thiền định) nội tâm tịch tĩnh (Định 
Sáng Suốt) thành tựu quán hạnh (Định Vô Lậu) thích 
sống tại các trụ xứ không tịch (độc cư). 


Trong bài kinh Ước Nguyện đức Phật dạy nhập Bốn 
Thánh Định rât rõ ràng và dễ dàng không có khó khăn. 


Vì muốn nhập Bốn Thánh Định này không khó khăn, 
không có ức chế tâm như các nhà học giả kiến giải dạy ra. 
Chỉ cần sống đúng giới hạnh và tu tập các pháp Tứ Chánh 
Cần, Tứ Niệm Xứ để xả tâm cho thật sạch (không còn 
tham sân, sỉ, mạn, nghỉ) nữa, thì chỉ ra lệnh nhập thiền 
định nào thì nhập ngay thiền định ấy. 


“Này các Thây Tỳ Kheo, nễu Tỳ Kheo có ước nguyện: Mong 
rằng, Tỳ Kheo ý muốn, không khó khăn, không có mệt 
nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú, Tỳ Kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tĩnh (Sáng Suốt Định) 
không gián đoạn thiền định (Thân Hành Niệm Nội NgoạÙ 
thành tựu quán hạnh (Định Vô Lậu) thích sống tại các trụ 
xứ không tịch (độc cw) ”. 

Nếu người nào muốn tu tập thiền định của đạo Phật nhập 
Bốn Thánh Định, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, không có 
khó khăn chỉ cần thành tựu viên mãn giới luật, tức là sống 
đúng giới luật. 


-48- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Xét ra từ khi đức Phật nhập diệt đến giờ, không có ai 
nhập được Bốn Thánh Định, chỉ vì không thành tựu viên 
mãn giới luật. 

Nếu đã có người nào viên mãn được giới luật sống đầy đủ 
chánh hạnh thì Phật pháp đâu bị ngoại đạo biến thể như 
ngày nay và như thế này. Phật giáo ngày nay đã trở thành 
một tôn giáo hỗn tạp mang đủ thứ pháp môn của ngoại 
đạo (84 ngàn pháp môn) mà còn tự xưng những danh từ 
ngã mạn cống cao (Đại Thừa, Tối Thượng Thừa v.v..) 


Như trên Phật đã dạy trong bài kinh Ước Nguyện. Từ đức 
hạnh làm người, sông không làm khổ mình, khổ người và 
khô chúng sanh. Để đem lại sự giải thoát, an lạc, hạnh 
phúc cho nhau trên hành tỉnh này thì “Hãy sống đây đủ 
giới hạnh, đây đủ giới bỗn, sống phòng hộ sáu căn với sự 
phòng hộ của giới bốn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới thì được toại nguyện, rmãn nguyện làm 
người có đạo đức đây đủ ”. 


Nếu muốn thành tựu những đức hạnh của bậc Thánh 
nhân và thực hiện thiền định làm chủ sự sống chết của bậc 
chân nhân mà người đời thường hay ưa thích tu thiền 
định, nhưng không biết thiền định nào đúng sai cứ nghe 
thiền định là cứ tu, nhắm mắt tu bừa, tu không suy nghĩ 
đúng sai phải trái, đã mắt công sức tu hành lại còn mất 
tiền mắt của, bó đời sống thế gian, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, 
bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyên thuộc v. v... Chỉ vì muốn thoát 
khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời, để trở thành bậc Thánh 
nhân, nhưng lại tu sai đường, Thánh nhân đâu không 
thấy, giải thoát đâu không thấy, ngẫm lại cuộc đời mình 
mà đau lòng, bị các nhà tôn giáo lừa đảo mà không dám 
nói ra, ngậm miệng tự an ủi mình, phải tu nhiều kiếp, kiếp 
này chưa xong thì kiếp khác tu nữa, Phật Thích Ca ngày 


- 40 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


xưa còn tu vô lượng kiếp mới thành Phật, câu này là câu 
an ủi nhất của những người bị lừa đảo, tu lạc tà pháp, họ 
muốn hy vọng hão huyền để mà hy vọng, để mà sông. 


Nhưng trong bài kinh Ước Nguyện Phật dạy tùy theo ý 
muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có 
phí sức, ta chứng được bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú là từ “G7? — Định — Tuệ ”. 


Như vậy thiền định tu tập đâu có khó khăn gì, thế mà 
người tu thiền thời nay lại tu quá khó khăn, tu mãi từ hai 
ba chục năm, nhưng không thành tựu. Các Tổ như Ngài 
Đại An 12 năm, Diệu Cao Phong 30 năm mà chỉ có triệt 
ngộ những công án mà thôi, còn làm chủ sanh tử thì chẳng 
biết øì, tâm sân hận thì vẫn còn cao ngút. Giải thoát đâu 
không thấy, làm chủ sanh, già, bệnh, chết đâu không thấy, 
chỉ thấy được mồm mép bén nhạy đối đáp như gió thôi (cơ 
phong). Còn một số người nữa lại tu vào các loại thiền 
khác, xuất hồn, Khí công, Yoga, Mật Tông luyện bùa, 
niệm chú, bắt ấn v.v... Biến các tu sĩ này thay vì tu giải 
thoát họ lại tu để làm thầy trị bệnh, trừ tà, ếm quỷ hoặc 
tập luyện dưỡng sinh, tức là thiền định biến thái thành 
phương pháp ngừa bệnh. 


Thiền định thời nay biến dần thành phương pháp ngừa 
bệnh (dưỡng sinh) chứ đâu còn là thiên định làm chủ sự 
sông chêt như thời đức Phật. 


Nhìn sự tu hành của Phật giáo hiện giờ, ta rất buồn cười 
thiền định của Phật thì dẹp qua không tu, mà lại tu thiền 
của ngoại đạo, chỉ vì thiền của ngoại đạo không có giới 
luật nghiêm túc, đời sống theo dục lạc dễ dàng, ăn uống 
ngủ nghỉ phi thời. 


-50- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Do đó tu mãi không kết quả, chạy sang tu các pháp môn 
khác như Tịnh Độ “2ừa íw Thiên vừa niệm Phật” như các 
Tổ Vĩnh Minh, Vân Thê, Từ Vân v.v... 


Có người chuyển sang Tịnh Độ hẳn chuyên ròng niệm 
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc như Tô Tông Bôn, Khánh 
Anh, Thiện Hoa, Thiện Hòa v.v... 


Có người chuyển sang vừa tu Tịnh Độ cầu vãng sanh vừa 
tu Mật Tông; có người lại chuyên sang qua hắn Mật Tông, 
chuyên ròng niệm chú, bắt ân. 


Có người tu Tịnh Độ lâu ngày chẳng thấy kết quả gì 
chuyển qua tu Thiền Tông, lại cũng: có người tu Mật Tông 
lâu ngày. chẳng thấy linh ứng chuyển qua tu Thiền Tông. 
Họ chuyển qua pháp môn này, chuyển lại pháp môn kia tu 
mãi từ đời này sang đời khác chẳng ra gì, vần chết trong 
đau khổ và còn đau khỗ hơn người thế gian. 


Hiện giờ người ta tu theo Phật Giáo Đại Thừa, cứ chạy 
theo ba pháp môn Thiền, Tịnh, Mật và chuyển qua chuyển 
lại tu tập, cứ thế tu tập cho. đến bây giờ chẳng ai tu đến 
đâu, cứ loanh quanh, lần quân (rong vòng lẫn quấn, loanh 
quanh. 


Có người tu các loại tà thiền Yoga, xuất hồn lại rơi vào 
trạng thái Định tướng; có người tu Thiên Đông Độ rơi vào 
Pháp tưởng nên gọi là triệt ngộ. 


Tịnh Độ Tông thì rơi vào sắc, thanh tưởng thấy cảnh giới 
Tây Phương, Phật Di Đà và Thánh chúng, thấy hoa sen 
thấy tên họ được đăng ký trên hoa sen và thấy ánh sáng 
hào quang, nghe Phật Di Đà thuyết pháp v.v.... Đó toàn là 
sắc thanh tưởng. 


-51- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Mật Tông thì rơi vào Tha tâm tưởng, nên biết chuyện quá 
khứ vị lai khiến cho mọi người quá nê phục và thường làm 
trò ảo thuật (thần thông) lừa đảo người. 


Tắt cả những sự việc đã xảy ra khiến cho người tu tưởng 
mình đã chứng đạo, nên trong kinh Pháp Môn Căn Bản 
Phật dạy: “Tất cả những kết quả đó là tưởng trì chứ không 
phải thực chứng giải thoát (liễu trì)”. 


Bởi vậy, một người tu tìm cầu sự giải thoát mà không sống 
đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bốn, sống không phòng hộ 
sáu căn với sự phòng hộ của giới bốn, không đầy đủ oai 
nghỉ chánh hạnh, không thấy Sự nguy hiểm trong các lỗi 
nhỏ nhặt, không chân chánh lãnh thọ và tu học các học 
giới, thì dù tu ngàn đời Thiền, Tịnh, Mật cũng chẳng đi 
đến đâu, chỉ uông phí một đời tu hành mà thôi, rôi cũng 
chạy theo danh, lợi, buôn Phật, bán Pháp mà sống, sông 
trong cách thức lừa đảo tín đồ để ngồi mát ăn bát vàng. 


Thần thông của ngoại đạo do dùng tưởng tu tập như: 
Yoga, Mật Tông, Khí công, Nội công v.v... Do dùng tưởng 
tu tập nên có thần thông mà tâm dục chưa diệt, ác pháp 
chưa trừ, nên dễ sa ngã trong nữ SắC, danh, lợi thế gian 
v.v... Do sa ngã nữ sắc, danh, lợi thế gian nên thần thông 
mắt dần. 


Vì vậy có nhiều vị giáo chủ mới xuống núi, thanh sắc đầy 
đủ, uy nghỉ chánh hạnh nghiêm trang khiến cho mọi 
người ai cũng kính nễ lại có thần thông kêu mây, hú gió, 
sai binh, khiến tướng, sái đậu thành bỉnh, tàng hình, biến 
hóa, đi trên nước lửa như đi trên đất bằng, ngồi trên hư 
không như thuyền nỗi trên nước, đi xuyên qua vách đá, 
chôn dưới đất mà vẫn sống, đi trong hư không như chim 
bay v.v... 


-52- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Những hành động trên đã khiến cho mọi người kính trọng 
đem dâng cúng của cải, tài sản và ngay cả sắc đẹp không 
có vật gì mà họ tiếc. 

Thử hồi, thần thông như vậy để làm gì, có ích lợi gì cho 
loài người đâu? Chỉ là một trò ảo thuật cho người ta xem 
chơi mà thôi, để cám dỗ những người nhẹ dạ, ham mê 
thần thông, chứ không thể lường gạt những người đệ tử 
Phật được. 


Chỉ có một hành động lừa đảo gạt người, một vị đạo sư chỉ 
dùng một tờ báo nấu sôi một nồi nước đã làm cho mọi 
người kính nễ. Nấu sôi một nồi nước chỉ có một tờ báo, 
hành động đó ích lợi gì cho con người ở thế gian. Vậy mà 
mọi người vô minh đều kính phục. 


Các vị giáo chủ loại này tâm dục chưa trừ, ác pháp chưa 
diệt, nên khi thấy của cải, tài sản, sắc đẹp thì ham thích 
nên lần lần sa ngã và thần thông tưởng tiêu mắt. 


Cho nên thỉnh thoảng báo chí Công an phát giác ra đăng 
tin, vị giáo chủ này, vị giáo chủ kia, ông đạo này ông đạo 
kia làm chuyện lừa đảo tín đồ nhẹ dạ. 


Ngược lại thần thông của đạo Phật, không đo tu tưởng mà 
có, chỉ dùng pháp hướng như lý đạo tác ý, để ly dục, ly ác 
pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn dứt tâm tham, sân, si mạn, 
nghỉ cùng diệt sạch thất kiết sử. Do tu tập đoạn dứt những 
điều này mà tâm được thanh tịnh. Nhưng, phải biết rõ, 
muốn dùng pháp hướng tâm như lý tác ý có hiệu quả, thì 
phải sông đúng giới luật, lấy giới luật phòng hộ sáu căn, 
sống đời sống thiểu dục tri túc, oai nghỉ tế hạnh hẳn hòi, đi 
đứng trang nghiêm, đức hạnh trọn vẹn, không hề sai sót 
một lỗi nhỏ. 

Thần thông của đạo Phật là thần thông vô dục, vô ác 
pháp. Người tu sĩ đạo Phật, phải biết rõ, vô dục vô ác 


+13 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


pháp chỉ do nhờ có giới luật, mới diệt trừ được dục và ác 
pháp, nên trong kinh Ước Nguyện Phật dạy: “Nếu Tỳ 
Kheo có ước nguyện: Mong rằng ta chứng được các loại 
thân thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta 
hiện ra một thân ta hiện hình tất cả các loài vật, biễn hình 
đi ngang qua vách qua thành, qua núi đá như đi ngang qua 
hư không; ta độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước; ta đi trên nước không chìm như trên đất liền, ta 
ngôi kiết già đi trên hư không như con chỉm; với bàn tay ta 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thần như vậy fq có thể, thân ta có thần thông bay 
cho đến Phạm Thiên. 


Muốn được vậy Tỳ Kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, đây 
đủ giới bỗn, sông phòng hộ sảu căn với sự phòng hộ của 
giới bốn đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các 
học giới. ” 


Qua bài kinh Ước Nguyện đối với đạo Phật, ta muốn 
những øì để đạt được kết quả theo ý muốn của mình, thì 
đều phải thực hiện tu tập và sống đúng giới luật đó là một 
nền tảng vững chắc của đạo Phật, một nền tảng đạo đức 
thật sự của loài người. Nếu ai bỏ nền tảng đạo đức vững 
chắc này, dù tu tập có tu đúng thiền định của đạo Phật thì 
cũng trở thành tà thiền, tà định. 


Tại sao vậy? 


Tại vì, khi đã lìa khỏi pháp môn căn bản của đạo Phật, tức 
là giới luật, một pháp môn đầu tiên trong ba pháp môn vô 
lậu “Giới, Định, Tuệ” thì người đó dù có tu theo đạo Phật, 
nhưng vẫn là tu tà đạo. 


Bởi vậy, nhìn tu sĩ Phật giáo hiện giờ, biết Phật giáo suy 
hay thịnh, mật hay còn. Không phải ở sô đông tu sĩ Phật 


- 54 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


giáo, không phải ở chỗ Phật giáo được chấp nhận là quốc 
giáo; không phải Giáo Hội Phật Giáo được tổ chức như 
một quôc gia có tô chức hắn hoi, có các trường học từ sơ, 
trung, cao đẳng để tu sĩ học tập có cấp bằng cử nhân, tiến 
sĩ .v.v... Cũng không phải ở chỗ xây cất chùa to, tháp lớn, 
kiến trúc kiên cố vĩ đại mà ở chỗ tu sĩ phải sống đầy đủ 
giới hạnh, đầy đủ giới bốn sống phòng hộ sáu căn với sự 
phòng hộ giới bốn, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nói tóm lại vị Tỳ Kheo 
phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật giáo mới còn và 
hưng thịnh, còn chúng Tỳ Kheo phá giới thì Phật giáo mất 
và không hưng thịnh. 


Lời di chúc năm xưa của đức Phật còn vang mãi trong tai 
chúng ta “giới luật còn là Phật Giáo còn, giới luật mát là 
Phật Giáo mắt. ” 


Hõi quý vị Tăng, Ni và Cư Sĩ ! Quý vị có muốn Phật giáo 
trường tồn với loài người trên hành tỉnh này chăng? Hay 
để cho Phật giáo mai một suy tàn chìm mắt trong lớp bụi 
mù dày đặc của tà pháp ngoại đạo (Đại Thừa) đang phủ 
trùm che khắp. 


Nếu muốn Phật giáo được trường tồn và hưng thịnh mãi 
mãi đem lại hạnh phúc an vui cho loài người và mọi người 
trên hành tỉnh này không còn làm khổ mình, khổ người 
nữa, thì người cư sĩ đệ tử Phật tại gia hãy giữ gìn giới luật 
của người cư sĩ mà đức Phật đã dạy phải nghiêm túc khi 
thọ Tam quy, Ngũ giới và Thập thiện, phải lấy nó phòng 
hộ cuộc sông của mình, giữ gìn đầy đủ oai nghỉ chánh 
hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, không 
làm khổ mình khổ người thì Phật giáo sẽ còn với quý vị, 
với loài người trên hành tỉnh này. 

Còn Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni đệ tử xuất gia của đức 
Phật, nếu muốn Phật giáo được trường tồn, làm ngọn 


TỶ. 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


đuốc sáng soi đường đạo đức cho mọi người trên quả địa 
cầu này và. để có “hướng đi tìm chân lý giải thoát, thoát 
khỏi kiếp sống khô đau của loài người và cũng chính ngay 
bản thân của quý vị. Quý vị có muốn làm chủ bốn sự khô 
đau sanh, lão, bệnh, tử đang tấn công quý vị hằng giây, 
hằng phút không? Nếu quý vị lơ đễnh thì ôi hô ! uống một 
kiếp người. 


Nếu muốn làm chủ bốn sự khổ đau này thì quý vị đã thọ 
cụ túc giới phải nghiêm chỉnh sống đầy đủ giới hạnh đầy 
đủ giới bốn, không nên bẻ vụn giới luật như các Tổ đã làm 
mà quý vị đang chịu ảnh hưởng rất nặng, sống phá giới. 


Quý vị hãy bỏ xuống những gì của các Tổ mà phải trở lại 
sống đúng như Phật, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng 
hộ của giới bốn, phải đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. 


VƯỢT DÒNG SANH TỬ 
LỜI PHẬT DAY 


“Ý muốn qua dòng sanh tử mà không tu tập theo pháp cấm 
giới” thì bị Ma Ba Tuân chiếm phần tiện lợi, đó là theo con 
đường đi tìm cầu Niết Bàn mong được giải thoát trọn không 
đạt kết quả, tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn 
làm cho người khác đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ. ” 
(Tăng Nhất A Hàm tập 4 trang 179). 

CHÚ GIẢI: 

Hầu hết tu sĩ và cư sĩ hiện giờ không giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh, nên bị Ma Ba Tuần xô mũi. Cho nên nhìn 
trước, nhìn sau chúng ta chưa thấy có một vị tu sĩ nào tu 
chứng quả A La Hán, chỉ là nói vọng ngữ khéo che đậy 
theo kinh sách Đại Thừa “Vô sở đắc” hoặc “còn thấy mình 


- 56 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tu chứng là chưa chứng” hoặc “tu vô lượng kiếp”. Đó là 
những lối nói để lừa đảo tín đồ bằng tưởng giải nghĩa lý 
kinh sách. 


Người tu hành nào cũng mong cầu sự giải thoát để ra khỏi 
bốn sự đau khỗ của cuộc đời, nhưng lại gặp giáo pháp Đại 
Thừa phá giới, bẻ vụn giới, nên tu sĩ và cư sĩ thời nay 
không có một Sư Thầy nào giới hạnh nghiêm chỉnh, chỉ 
toàn chạy theo dục ăn, dục ngủ, dục danh, dục lợi, dục 
chùa to, vật chất nhiều, v.v... Muốn giải thoát mà không ly 
dục ly ác pháp thì làm sao giải thoát được. Phải không hối 
các bạn? 


Không giữ giới thì Ma Ba Tuần chiếm phần tiện lợi. Ma 
Ba Tuân chiêm phân tiện lợi là gì? 


Không giữ giới Ma Ba Tuần chiếm phần tiện lợi có nghĩa 
là không giữ giới thì tâm tham, sân, si lẫy lừng. Người tu 
hành mà không giữ giới thì đâu khác gì là người thế tục. 
Đi tu như vậy chỉ phí uống một cuộc đời, chẳng làm ích lợi 
gì cho mình cho người, cho gia đình và xã hội. 


Người đi tu mà không giữ giới luật thì theo lời dạy trên 
đây: “Tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn làm cho 
người khác đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ”. Đúng 
vậy, đi tu mà không giữ gìn giới luật là tự tạo tội lỗi. Tạo 
tội lỗi là tạo thành nghiệp báo đời này sang đời khác 
không bao giờ dứt, không những cho riêng mình mà còn 
cho những người khác nữa. 


Người tu hành không giữ gìn giới luật thì oai nghỉ tế hạnh 
của vị chân tu Thánh Tăng, Thánh Ni, Thánh Cư Sĩ không 
bao giờ có. Giới luật đức hạnh Thánh Tăng, Thánh Ñ¡, 
Thánh Cư Sĩ không có thì lấy gì làm gương cho tín đồ theo 
đó mà tu hành. Cho nên đoạn kinh này dạy: “Lại còn làm 
cho người khác đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ *. 


-_57- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Lời dạy này rất đúng các bạn ạ! Các bạn có thấy không, 
các Thầy Đại Thừa và Thiền Tông không giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh nên đệ tử của họ (cư sĩ và tu sĩ) cũng xem 
thường giới luật Phật, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới (ăn 
uông, ngủ nghỉ phi thời, cẤt giữ tiền bạc, sống ưa thích tụ 
tập nói chuyện) chẳng có một ngày sống độc cư. Họ sống 
như người thế gian chỉ có khác là chiếc áo cà sa với chiếc 
đầu cạo trọc, chứ cũng danh, cũng lợi, cũng xe hơi, nhà 
cao cửa rộng, chùa to Phật lớn, v.v... Đó là do các thầy 
không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nên các đệ tử của họ 
đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ. 


Thấy gương hạnh xấu này, nếu chúng ta quyết tu theo 
Phật Giáo thì hãy tránh xa họ. Tránh xa để làm gương tốt 
cho tín đồ hay nói cách khác là đệ tử của mình, để họ 
không bị tội lỗi và nghiệp khổ. Có phải như vậy không các 
bạn? 


Xin các bạn vui lòng đọc kỹ đoạn kinh này thì mới rõ lời 
răn dạy đối với tu sĩ Phật Giáo hiện nay rất đúng: “ý 
muốn qua dòng sanh tử mà không tu tập theo pháp cấm 
giới”. Người tu sĩ nào cũng muốn tìm tu để vượt thoát 
sanh tử, nhưng giới luật lại vi phạm. Vị phạm giới thì tâm 
không bao giờ ly dục ly ác pháp như trên đã nói. Không ly 
dục ly ác pháp thì làm sao tìm cầu Niết Bàn được, phải 
không các bạn? Cho nên lời Phật dạy rất đúng: “Bị Ma Ba 
Tuân chiếm phân tiện lợi, đó là theo con đường đi tìm cầu 
Niết Bàn mong được giải thoát trọn không đạt kết quả”. 


Tìm cầu giải thoát không được lại tự tạo tội lỗi rất lớn làm 
cho mình cho người chìm đắm trong biến sanh tử luân hồi, 
như kinh dạy: “ fgo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại 
còn làm cho người khác đắm chìm trong tội lỗi và nghiệp 
khổ ”. Như vậy các Thầy tu theo Đại Thừa và Thiền Tông 
phạm giới, phá giới thật đáng trách vì làm cho Phật Giáo 


=9: 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


suy đổi, diệt mất chánh pháp của Phật: “Giới luật còn là 
Phật Giáo còn, giới luật mất là Phật Giáo mất” và cuối 
cùng đánh mất nền đạo đức nhân bản — nhân quả của loài 
người. 


XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP TU TẬP 


LỜI PHẬT DAY 


1- Nhất tâm là định 

2- Bắn niệm xứ là định tưởng 

3- Bắn tỉnh cân là định tư cụ 

4- Sự luyện tập, sự tu tập, sự tải tu tập của những pháp 

ấy là tu tập định ở đây vậy 

3- Thở vô và thở ra là thân hành 

6- Tâm tứ là khẩu hành 

7- Tưởng thọ là tâm hành. (Tăng Nhất A Hàm tập 3). 
CHÚ GIẢI: 


Trên đây là sự xác định rất rõ ràng của Đức Phật trong 
các pháp môn tu hành về thiền định phải tu pháp nào và 
tu tập như thế nào, nhất là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy 
phải dùng thân hành nào trong thân để nhập các loại định 
và nhập định nào làm chủ được sanh tử luân hồi. 


Vậy, muốn thấu hiểu rõ thì chúng ta phải thông hiểu từng 
câu, từng lời dạy của Đức Phật như dưới đây: 


1- Nhất tâm là gì? Nhất tâm là “tâm ly dục ly ác pháp”, chứ 
không phải nhất tâm là tâm “không vọng tưởng, tâm 
không niệm thiện niệm ác”. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm 
bắt động trước các pháp và các cảm thọ, cho nên Đức Phật 
gọi là “Bát Động Tâm Định”. Do vậy nên câu này Đức 
Phật dạy: “Nhất tâm là định”. Ở đây các bạn phải khéo 
hiểu, nếu hiểu không đúng nghĩa thì các bạn sẽ hiểu theo 


-50- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


kiểu kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Hiểu theo kinh 
sách Đại Thừa và Thiền Tông thì dù các bạn có tu muôn 
ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ có giải thoát. 

2- Bốn Niệm Xứ là gì? Bốn Niệm Xứ là một phương pháp 
tu tập trên bốn chỗ của thân ngũ uẫn là: thân, thọ, tâm và 
pháp để đạt được ý thức ly dục ly bất thiện pháp, tức là ý 
thức không phóng dật (không khởi niệm). 


Sao lại gọi: “Bốn Niệm Xứ là định tưởng”? Khi mới bước 
chân vào tu tập Bốn Niệm Xứ thì phải tu tập 16 loại 
tưởng. Nhờ tu tập 16 loại tưởng này nên tâm mới sinh ra 
nhàm chán các pháp thế gian vì thấu suốt lý các pháp là 
vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, uế trược, do qui luật 
nhân quả duyên hợp tạo thành chẳng có gì là ta, là của ta, 
là bản ngã của ta. Do ý nghĩa này mà Bốn Niệm Xứ là 
Định Tưởng. Các bạn nên hiểu: “Định Tưởng chứ không 
phải Tưởng Đừnh ”. 

3- Bắn Tỉnh Cần là gì? Bốn Tinh Cần là một tên khác của 
Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần là một phương pháp tu 
tập dùng ý thức ngăn ác và diệt ác pháp, sanh thiện tắng 
trưởng thiện pháp. Một pháp môn dùng cho mọi người tu 
tập lúc mới bắt đầu theo Đạo Phật. Do tu tập Tứ Chánh 
Cần mà mọi người mới giữ gìn giới luật trọn vẹn. Do tu 
tập Tứ Chánh Cần mà giới luật không bao giờ vi phạm. 
Do tu tập Tứ Chánh Cần mà tâm hồn mới được thanh 
thản, an lạc và vô sự. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà cuộc 
sống gia đình mới được an vui và hạnh phúc. Do tu tập Tứ 
Chánh Cần mà không còn nạn trộm cắp cướp giựt giết 
người, làm mắt trật tự, an ninh. Do tu tập Tứ Chánh Cần 
mà các tệ nạn xã hội không còn nữa, tạo nên một xã hội có 
trật tự, một đất nước phồn vinh, thịnh trị, v.v... 

Sao lại gọi Bốn Tỉnh Cần là Định Tư Cụ? Bốn tỉnh cần là 
pháp môn tu tập làm cho giới luật thanh tịnh như trên 


-60- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chúng tôi đã nói. Vì giới luật thanh tịnh là tâm thanh tịnh; 
tâm thanh tịnh là tâm định, nên Đức Phật dạy: “GŒïới sinh 
định”. Muốn có thiền định thì chỉ cần tu tập giới luật cho 
thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh tức là tâm thanh tịnh; 
tâm thanh tịnh là tâm ly dục ly ác pháp; tâm ly dục ly ác 
pháp thì ngay đó là thiền định, nên Đức Phật dạy: “jy đực 
ly ác pháp nhập Sơ Thiền ”. 


Đọc đến đây các bạn thấy rất rõ thiền định của Đạo Phật 
là thiền định từ giới luật sinh ra. Nó không giống bất cứ 
một loại thiền định nào của Đại Thừa và Thiền Tông. 
Phải không các bạn? 


Nếu các bạn tu tập thiền định mà loại thiền định đó không 
lấy giới luật làm tiêu chuẩn, sống không đúng Phạm hạnh, 
thường phạm giới, phá giới mà cứ bảo đó là thiền định của 
Phật Giáo thì các bạn đừng có tỉn. 


Khi biết rõ pháp môn thiền định của Phật do từ giới luật 
sinh ra thì không ai còn đưa ra một pháp môn nào khác 
để lừa đảo chúng ta được nữa. Vì lý do này nên lời dạy 
trong bài kinh nói: “Bốn Tỉnh Cần Là Định Tư Cụ”. Đúng 
vậy. Pháp môn tu tập thiền định của Phật Giáo Nguyên 
Thủy chỉ có Định Tư Cụ (Tứ Chánh Cần), ngoài Tứ 
Chánh Cần ra thì không còn pháp môn nào khác nữa để 
tu tập thiền định đúng chánh pháp. Nếu có pháp môn nào 
khác nữa để tu tập thiền định thì chúng ta phải biết đó 
không phải là pháp môn của Phật Giáo, mà chính là pháp 
môn của ngoại đạo Bà La Môn. 


4 - Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy 
là tu tập định ở đây vậy. 

Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật xác định những 
pháp môn Đức Phật đã dạy ở trên đây là những pháp môn 
tu tập thiên định của Đạo Phật. Vì vậy quán niệm hơi thở 


si Ï + 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


có đúng là pháp môn tu tập thiền định của Đạo Phật 
không? Không đúng đâu các bạn ạ, nó chỉ là một phương 
pháp tu tập tỉnh thức mà thôi, chứ nó không phải thiền 
định. Tu hơi thở không thể nhập định được, tu hơi thở là 
để an trú thân tâm. An trú thân tâm trong hơi thở là để 
đấy lùi các chướng ngại pháp. 


Quý Sư, Thầy hiện giờ dạy người tu tập thiền định bằng 
quán niệm hơi thở, quán phình xẹp cơ bụng (Minh Sát 
Tuệ), quán niệm Phật nhất tâm (Tịnh Ðộ), quán tri vọng 
(biết vọng liền buông), niệm chú bắt ấn (Mật Tông), tham 
công án, tham thoại đầu (Thiền Tông),v.v... Các bạn hãy 
xem các pháp trên đây có phải từ giới luật mà thành định 
không? Nếu không phải từ giới luật sinh ra định thì những 
pháp thiền định này là thiền tưởng, thiền của Bà La Môn, 
thiền của các nhà học giả nặn ra. 


Tóm lại muốn tu tập thiền định của Phật Giáo là phải tu 
tập giới luật. Tu tập giới luật là có giải thoát ngay liền; tu 
tập giới luật là tu tập đạo đức làm Người, làm Thánh; tu 
tập giới luật là xây dựng cho mình một cảnh giới Cực lạc, 
Thiên đàng ngay tại thế gian; tu tập giới luật là tu tập giúp 
cho thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự; tu tập 
giới luật là tu tập tâm bắt động trước các pháp và các cảm 
thọ, một trạng thái Niết bàn thật sự hiện tiền mà mọi 
người không ai ngờ được. 


3 - Thở vô và thở ra là thân hành. Tại sao hơi thở ra, vô gọi 
là thân hành? 


Hơi thở ra, vô là sự hoạt động tự động của thân để tạo 
thành sức sống của cơ thể để tiếp nhận dưỡng khí (gió) 
bên ngoài. Có thớ mới có sống, hết thở là chết. Hơi thở là 
sự hoạt động của thân cũng giống như sự hoạt động đưa 
tay, đưa chân hay là chúng ta bước đi kinh hành. Về thân 
chúng ta có thể chia ra làm hai phần hoạt động: 


-62- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


a) Hoạt động bên trong thân gồm có: Hơi thớ, đó là sự 
hoạt động về hô hấp (phối) Mạch máu khắp châu thân 
đang chuyển tải máu đi, máu về. Đó là sự hoạt động về 
tuần hoàn (tim) gan, bao tử, ruột bộ óc và các tế bào đều 
đang hoạt động trong thân. Tất cả những sự hoạt động đó 
gọi là thân hành nội. 

b) Thân hành ngoại gồm có: Đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, 
duỗi chân, nói nín, cúi, gật, v.v... 


Cho nên sử dụng thân hành nội cũng như thân hành ngoại 
chỉ tu tập cho tâm được tỉnh thức mà thôi, chứ nó không 
phải thiền định gì cả. Nếu lấy hơi thở nhập định được thì 
đi kinh hành cũng nhập định được, hay làm tẤt cả các 
công việc cũng đều nhập định được sao? Điều này không 
thể xảy ra được. Do hiểu rõ điều này nên chúng tôi khẳng 
định: Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và 
tẤt cả các loại thiền định ức chế tâm đều không nhập 
chánh định được, chỉ nhập vào tưởng định, định điên 
khùng rối loạn thần kinh. 


Tóm lại hơi thở ra, vô chỉ là một thân hành trong nhiều 
thân hành. Vì trong thân có rất nhiều hành động mà Đạo 
Phật lấy đó làm niệm để tu tập tỉnh thức gọi là Thân Hành 
Niệm. Người tu nương vào thân hành niệm là mục đích để 
tu tập tỉnh giác mà thôi. Đừng nghĩ rằng: quán niệm hơi 
thở theo Số Tức Quán của Đại Thừa hay Lục Diệu Pháp 
môn của Ngài Trí Khải Đại Sư (số, tùy, chỉ, quán, hoàn, 
tịnh), tu tập như vậy là để nhập định. Đó là quan niệm sai 
lâm, không đúng pháp môn của Phật dạy. 


Sao các Tổ tự đặt ra nhiều pháp môn quá vậy để làm gì 
trong khi mọi người tu tập chỉ tìm cầu sự thoát khô: sinh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, chứ không cầu thần 
thông, không cầu vãng sanh Cực lạc, không cầu Phật tánh, 
bản thể chân như vô phân biệt? Chính vì các Tổ sản sinh 


-63- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thần quyền và thêu dệt thần thông huyễn hoặc quá nhiều. 
Các Tổ dựa vào hơi thở Yoga sinh ra lắm thiền định, 
khiến người tu hành điên đảo chẳng biết tu pháp nào, họ 
như lọt vào rừng hơi thở. 


6- Tâm, tứ là khẩu hành. Có nghĩa là gì? Câu này Đức 
Phật xác định đê chúng ta nhận xét khi nhập Nhị Thiên đê 
thây và hiều biêt cho rõ ràng. 


Khi nhập Nhị Thiền tầm tứ diệt. Tầm tứ là ý thức, thuộc 
trong nhóm sáu thức: Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Khi 
tầm tứ diệt thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều diệt. Sao ở 
đây Đức Phật dạy: “Tâm tứ là khẩu hành ”? Khẩu hành là 
sự hoạt động của miệng. Sự hoạt động của miệng có hai 
phần: 

a) Ăn 

b) Nói 
Khi nhập Nhị Thiền thì miệng không còn ăn và nói 
chuyện. Nếu còn ăn và nói chuyện là không nhập Nhị 
Thiền. Hiển nhiên đúng như vậy các bạn ạ! 


Cho nên câu nói: “Tẩmm, £ứ là khẩu hành” là để chúng ta 
biết rõ khi nhập Nhị Thiền là không nói chuyện, không ăn 
uống được, có nghĩa là miệng không còn hoạt động. Do từ 
chỗ Tầm tứ diệt là khẩu hành diệt ta suy ra và biết ngay 
tầm tứ diệt là sáu thức diệt, có nghĩa là khi nhập Nhị 
Thiền thì người nhập định không phải giống như cây đá 
vô tri, vô giác, không phải giống như thây ma người chết. 
Khi nhập Nhị Thiền Đức Phật còn xác định rõ ràng: 
“Định sinh hỷ lạc”. Vậy, cái gì còn biết hỷ lạc khi sáu thức 
bị ngưng hoạt động. Cái biết trong Nhị Thiền là cái biết 
của tưởng thức. Tưởng thức biết là nhờ thức uẫn hoạt 
động. 


- 64 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thưa các bạn! Khi các bạn ngủ thì sáu thức không hoạt 
động nên bạn mới có chiêm bao. Trong chiêm bao cái gì 
biết, nghe, thấy và cảm nhận, các bạn có biết không? Đó là 
tưởng thức các bạn ạ! 


Nhập Nhị Thiền, nói cho dễ hiểu là nhập vào thế giới 
chiêm bao. Thế giới chiêm bao là thế giới tưởng. Cho nên 
nhập Nhị Thiền là nhập vào trạng thái của tưởng căn 
(nhóm tế bào tướng) do tưởng uẫn hoạt động. 


Tóm lại “Tâm, tứ là khẩu hành”, là chỉ cho trạng thái Nhị 
Thiền cần phải diệt. 

7- Tưởng, thọ là tâm hành. Vậy tưởng, thọ là tâm hành là 
gì? Tưởng là tưởng uẫn; thọ là thọ uẫn. Khi tưởng uẫn và 
thọ uẫn còn hoạt động thì không bao giờ nhập diệt thọ 
tưởng định được. Ở đây Đức Phật nêu: “Tưởng, thọ là tâm 
hành” để nhắc khéo cho chúng ta biết khi nhập Tam 
Thiền thì phải ly tưởng dục (ly hỷ trú xả nhập Tam 
Thiền), nếu còn một chút xíu tưởng hỷ dục thì không bao 
giờ nhập Tam Thiền được. Khi nhập Tứ Thiền thì phải xả 
hết cảm thọ, còn một chút cảm thọ nơi thân tâm thì không 
nhập được Tứ Thiên. 


Ở đây chúng tôi xin nhắc lại các bạn cần lưu ý: Khi muốn 
nhập Sơ Thiền thì các bạn cần ly dục, ly ác pháp. Muốn ly 
dục ly ác pháp thì các bạn cần phải fih chỉ ngôn ngữ (lời 
nói) tức là sống độc cư trầm lặng một mình mà tâm không 
phóng dật thì mới có thể nhập được Sơ Thiền. Khi tâm 
không phóng dật là tâm bất động. Tâm bắt động là tâm có 
đầy đủ bảy năng lực Giác Chi, do đó mới nhập được Sơ 
Thiền. 

Khi muốn nhập Nhị Thiền thì các bạn phải diệt tầm tứ. 
Muốn diệt tầm tứ thì các bạn phải tịnh chỉ khẩu hành. 
Muốn tịnh chỉ khẩu hành thì phải có đủ bảy năng lực Giác 


-Ó65- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chi, nếu không có đủ bảy năng lực Giác Chỉ thì không bao 
giờ tịnh chỉ khâu hành được. Và như vậy các bạn cũng 
không bao giờ nhập Nhị Thiên được. 


Khi muốn nhập Tam Thiền thì các bạn phải ly các trạng 
thái hỷ tưởng. Ly các trạng thái hỷ tướng tức là tịnh chỉ 
mộng tướng, có nghĩa là người nhập Tam Thiền thì thoát 
ra khỏi thế giới mộng tưởng. Muốn thoát ra khỏi thế giới 
mộng tưởng thì phải dùng bảy năng lực của Giác Chỉ, nêu 
không có bảy năng lực Giác Chỉ thì không bao giờ ly hỷ 
được. 


Khi muốn nhập Tứ Thiền thì phải xả lạc, xả khổ, xả niệm 
thanh tịnh tức là xả thọ. Muốn xả thọ thì phải tịnh chỉ hơi 
thở ra, hơi thở vô. Muốn tịnh chỉ hơi thở ra, hơi thở vô thì 
phải có đủ bảy năng lực của Giác Chỉ, nếu không có đủ 
bảy năng lực Giác Chỉ thì khó mà nhập được Tứ Thiền. 


Khi muốn nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì phải có đủ bảy 
năng lực Giác Chỉ mới nhập Diệt Thọ Tưởng, nếu không 
có bảy năng lực Giác Chỉ thì không bao giờ nhập Diệt Thọ 
Tưởng được. 

Tóm lại bảy lời dạy trên đây của Đức Phật là chỉ thắng 
mục đích tu tập từ con người phàm phu để trở thành 
những bậc Thánh nhân A La Hán vô lậu, làm chủ sự sống 
chết hoàn toàn và chấm dứt luân hồi, không còn trở lui 
trạng thái này nữa. 


THIÊN XẢ TÂM 
LỜI PHẬT DAY 


®ŒifW thân được nhẹ nhàng 
Giữ tâm khéo giải thoát 
Không còn các sở hành 


- 66 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chánh niệm không tham trước 
Biết rõ được chánh pháp 
Không tầm tu thiền định 
Không phẫn nộ vọng niệm 
Không thuỳ miên giải đãi 
Như vậy vị tu sĩ 
Sống giữa nhiều chướng ngại 
Đã vượt năm bộc lưu 
Lại gắng vượt thứ sáu 
Như vậy tu thiền tư (xả). 

CHÚ GIẢI: 


Trong thời đại chúng ta nói đến tu thiền thì ai cũng đều 
hiểu là phải ngồi bán già hay kiết già rồi tập trung gom 
tâm, giữ tâm không vọng tưởng. Như Tịnh Độ Tông trong 
kinh Di Đà dạy: “Thất nhật nhất tâm bắt loạn chuyên trì 
danh hiệu 4 Di Đà Phật” tức là bảy ngày đềm niệm Phật A 
Di Đà không có niệm vọng tưởng xen vào câu niệm Phật 
thì khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực 
Lạc Tây phương. Thiền Tông trong kinh Pháp Bảo Đàn 
dạy: “chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền ” 
tức là kiến tánh thành Phật. Trong kinh sách Đại Thừa 
Kim Cang dạy: “Ưng vô Sở frụ nhủ sanh kỳ tâm”, có nghĩa 
là đừng nên trụ tâm vào bắt cứ một chỗ nào thì tâm kia là 
Phật. Pháp An Ban Thủ Ý, Lục Diệu Pháp Môn của các 
Tổ dạy đều đếm hơi thở hoặc tùy hơi thở ra vô để ức chế 
tâm không cho vọng tưởng xen vào. Từ xưa cho đến ngày 
nay người ta đã tu tập thiền ức chế tâm như vậy, nhưng 
kết quả không thấy ai giải thoát cả, chỉ huyền thoại những 
câu chuyện lừa đảo chúng ta mà thôi, cho nên một Thiền 
sư Việt Nam, Ngài Thường Chiếu nói về Thiền Đông Độ, 
Ngài cho đó là bọn đại bịp: “Một con chó sửa một bẩy chó 
sủa theo”. Biết tu không kết quả nhưng chẳng có Thầy Tổ 
nào dám nói thật cho chúng ta biết. 


- 67 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đến ngày nay chúng ta vẫn còn chịu ảnh hưởng quá sâu 
đậm, nên ngôi lại tu thiền người nào cũng gom tâm tập 
trung, chỉ mong diệt sạch vọng tưởng. Đó là một tập khí 
thói quen, mọi người không thể bỏ được. Ngược lại Đạo 
Phật dạy “Thiền Xả Tâm — Ngăn ác diệt ác pháp, sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp” chứ không phải ngồi bán 
già, hay kiết già ức chế tâm như vậy. 

Qua bài kệ trên đây chúng tôi xin hỏi quý vị, quý vị cứ 
thành thật mà trả lời. 

Khi ngồi bán già, hoặc kiết già mà cố chịu đựng khi hai 
chân bị đau hoặc tê hoặc nóng, đó là ác pháp hay là thiện 
pháp? Đây có phải là tự mình làm khổ mình chăng? 


Khi tập trung gom tâm đầu nặng hay nhức đầu mà cố kéo 
dài chịu trận, đây là thiện pháp hay là ác pháp? Đây có 
phải tự mình làm khô mình chăng? 


Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp mà tự làm khỗ mình 
thì có ngăn ác diệt ác pháp không? Xin quý vị trả lời. 
Trong bài kệ Đức Phật dạy: “GŒ¡# thân được nhẹ nhàng” 
tức là thân khinh an, thân khinh an ở đây thân có đau, tê, 
nóng không quý vị?. 

Câu kệ thứ hai: “GŒi# ứâm khéo giải thoát”. Ở đây tâm hữu 
sự hay vô sự? Nếu bảo rằng vô sự thì sao tâm Thiền Tông, 
Đại Thừa lại làm việc quá nhiều (gom tâm tập trung vào 
hơi thở, dùng câu niệm Phật, đi kinh hành, khởi nghỉ tình 
đến nỗi nặng đầu, v.v...). Khéo giữ tâm giải thoát có nghĩa 
là tâm thanh thắn, an lạc và vô sự. 


Câu kệ thứ ba: “Không còn các sở hành”. Ở đây chúng ta 
cân phải hiệu nghĩa sở hành. Vậy sở hành nghĩa là gì? Sở 
hành nghĩa là bản tính thói quen của một con người. 


-68- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi tu tập khéo giữ gìn tâm bằng cách dùng ý thức tri 
kiến ly dục, ly ác pháp thì tâm sẽ được thanh thản, an lạc 
và vô sự. Do tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, nên 
không còn các sở hành tức là thói quen không còn, hay nói 
cách khác là tập khí không còn. 


Thiền Tông hay Đại Thừa khi tu hành kiến tánh thành 
Phật rồi mà tâm tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ vẫn còn thì họ 
bảo rằng: “Bồ Tát vẫn còn tập khí ”. Đó cũng là lời nói lừa 
mình, lừa người của kinh sách Đại Thừa. Còn Phật Giáo 
Nguyên Thủy thì Đức Phật xác định “Không còn các sở 
hành?” tức là không còn tập khí (thói quen). 


Câu kệ thứ tư: “Chánh niệm không tham trước” Vậy 
tham trước nghĩa là gì? Tham trước có nghĩa là do tâm 
tham muốn dính mắc các pháp. Toàn câu kệ “Chánh niệm 
không tham trước” có nghĩa là tu tập Tứ Niệm Xứ nên tâm 
đã khắc phục được những tham ưu trên thân, thọ, tâm, và 
pháp. Nhờ đó mà tâm không còn phóng dật. 


z 


Câu kệ thứ năm: “Biết rõ được chánh pháp”. Biết rõ được 
chánh pháp tức là biêt cách tu tập của pháp Tứ Niệm Xứ. 


Câu kệ thứ sáu: “Không tầm tu thiền định”. Ở đây Đức 
Phật dạy: Biêt cách tu tập của pháp Tứ Niệm Xứ thì 
không cân phải đi tìm pháp tu tập thiên định nào khác 
nữa. 


Câu kệ thứ bảy: “Không phẫn nộ vọng niệm”. Người tu 
tập theo thiền xả tâm của Tứ Niệm Xứ thì vọng niệm đến 
càng tốt, vì có đối tượng dùng “Pháp Tác Ý” trong chánh 
tư duy. Nhờ có tu tập như vậy tri kiến giải thoát sẽ hiện 
bày. Do tri kiến giải thoát hiện bày thì sở hành và tham 
trước không còn. Sở hành và tham trước không còn thì 
tâm không phóng dật; tâm không phóng dật thì thành 
chánh giác. “Nhờ Tâm không phóng dật mà Ta thành 


-60- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chánh Giác”, đây là lời di chúc của Đức Phật đã xác định 
lúc sắp nhập Niêt bàn. 


Người tu hành hiện nay ngồi hoặc đi kinh hành thấy 
không vọng niệm là cho mình tu tập có kết quả tốt, còn có 
vọng niệm xen vào là cho tu tập xấu, không tốt. Đó là một 
quan niệm hết sức sai lầm trong vấn đề tu tập để làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết. Đối với Phật Giáo thì vọng niệm là 
một đôi tượng để tu tập Định Vô Lậu. Có tu tập Định Vô 
Lậu thì mới chứng quả A La Hán vô lậu. Phải không các 
bạn? 


Bởi vậy câu kệ thứ bảy dạy: “Không phẫn nộ vọng niệm” 
xác định được pháp tu không ức chế tâm. Xin các bạn lưu 
ý cầu kệ này, nó giúp các bạn tu tập đúng pháp. 

Câu kệ thứ tám: “Không thuỳ miên giải đãi” Vậy thuỳ 
miên, giải đãi nghĩa là gì? Thùy miên là buồn ngủ; giải đãi 
là lười biếng. Khi biết cách tu tập Tứ Niệm Xứ thì phải 
thiện xảo phá cho sạch buồn ngủ và lười biếng, vì trạng 
thái buồn ngủ và lười biếng thuộc về tâm sỉ nên rất khó 
dẹp, phải kiên trì, bền chí đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh 
Giác hoặc tu tập pháp môn Thân Hành Niệm thì mới có 
hy vọng dẹp bỏ được. 


Câu kệ thứ chín: “Whw vậy vị Tu Sĩ ” Cầu này Đức Phật 
xác định nếu vị tu sĩ tu tập được như trên thì dù bất cứ ở 
nơi đâu chẳng còn lo sợ các ác pháp, vì tu tập như vậy thì 
không có ác pháp nào tác động vào tâm được, tâm luôn 
luôn bắt động. 


Câu kệ thứ mười: “Sống giữa nhiều chướng ngại” Câu 
này lại chỉ rõ hơn, không còn sợ chướng nøai nào tác động 
vào tâm tư họ được, có nghĩa là người tu sĩ tu tập được 
như vậy dù sống giữa nhiều chướng ngại pháp mà tâm 
vẫn thanh thản, an lạc và vô sự một cách tự nhiên. 


- 70 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Câu kệ thứ mười một: “Đã vượt năm bộc lưu”. Khi người 
tu sĩ tu tập như vậy, dù sống giữa nhiều chướng ngại mà 
tâm vẫn bắt động, đó là đã vượt những bộc lưu. Chúng ta 
cần phải hiểu nghĩa bộc lưu trong câu kệ thứ mười. Vậy 
bộc lưu là øì? Bộc lưu là dòng thác. Ở đây có năm bộc lưu, 
tức là năm dòng thác: 


Dục bộc lưu 

Hữu bộc lưu 

Kiến bộc lưu 

Vô mình bộc lưu 

Ái bộc lưu. 
Bộc lưu là dòng thác; dòng thác là chỉ cho sức mạnh của 
nước từ trên cao đồ xuống khó có ai vượt qua. Như vậy 
người tu sĩ Đạo Phật phải vượt qua năm dòng thác này 
mới tìm thấy sự chân thật giải thoát. Vậy nghĩa của năm 
dòng thác này là gì? 


Dục bộc lưu: là dòng thác dục tức là sức mạnh của lòng 
tham muôn. 

Hữu bộc lưu: là dòng thác của các vật sở hữu tức là sức 
mạnh dính mắc của các vật sở hữu. 

Kiến bộc lưu: là dòng thác kiến chấp tức là sức mạnh của 
kiên châp. 

Vô mình bộc lưu: là dòng thác ngu sỉ không thấy như thật 
các pháp tức là sức mạnh của ngu sỉ khiên cho chúng ta 
thây các pháp không như thật. 

Ái bộc lưu: là dòng thác thất tình: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục 
tức là sức mạnh của bảy thứ tình, người tâm thường 
không thê vượt qua được. 


7| 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi vượt qua năm bộc lưu này còn chưa đủ giải thoát rốt 
ráo, nên Đức Phật dạy câu kệ thứ mười hai: “Lại găng 
vượt thứ sảu ”. 


Câu kệ này xác định người tu sĩ phải vượt qua sáu bộc 
lưu. Vậy bộc lưu thứ sáu là gì? 


Bộc lưu thứ sáu là tưởng bộc lưu, tưởng bộc lưu là dòng 
thác tưởng tức là sức mạnh của tưởng dục (tướng lực). 
Tưởng dục gồm có 18 loại hỷ tưởng và bốn định vô sắc, 
bốn định vô sắc gồm có: “Không Vô Biên Xứ Tưởng, Thức 
Vô Biên Xứ Tưởng, Vô Sở Hữu Xứ Tưởng, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ”. 


Người vượt qua được sáu bộc lưu này là do tu thiền quán 
tức là Định Vô Lậu, chứ không phải thiền ức chế tâm cho 
hết vọng tướng. Vì thế đến câu kệ thứ mười ba Đức Phật 
đã xác định cho chúng ta thấy: “2Vhư vậy fu thiển tr”. Tu 
như vậy tức là tu thiền tư. Vậy thiền tư là gì? 


Thiền tư là thiền quán, quán bằng “Ý /hức tri kiến”. Thiền 
tư còn gọi là “Định Vô Lậu”, là “T, hiền Xả Tâm”, tu tập 
băng sự tư duy quán xét. 


Thiền tư phải tu tập bằng “Ý 7c” để ly dục ly ác pháp. 
Muốn tu tập Thiền tư thì phải dùng: “Định Vô Lậu, Định 
sáng suốt, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi 
Thở, Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm và pháp Như Lý Tác 
| Áo 

Tóm lại Thiền Xả Tâm là một thứ thiền tu hành bất cứ 
trong oai nghỉ nào cũng đều giữ gìn thân được khinh an, 
an lạc và tâm được thanh thắn và vô sự. 


Thiền Xá Tâm là một thứ thiền, tu hành có giải thoát ngay 
liền, càng: tu càng thấy thân tâm nhẹ nhàng, an ồn, sông 
một đời sống trọn đầy đạo đức làm người, không làm khổ 


S2: 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mình, khỗ người và cũng không làm những điều mê tín, 
lừa đảo người khác. 

Xin quý vị đọc lại bài kệ “Tiền Xả Tâm” của Đức Phật 
trên đây rôi suy tư từng câu đã giảng thì quý vị sẽ rõ và 
không còn nghỉ ngờ gì nữa. 


KHI NÀO NGỎÒI KIẾT GIÀ TU TẬP 
LỜI PHẬT DẠY 


“Vị ấy thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu Thánh hộ 
trì các căn này, thành tựu Thánh chúnh niệm tỉnh giác này. 


Lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, làm cây ngoài trời, đông rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết già, 
lưng thăng tại chô nói trên, và an trú chúnh niệm trước 
mặt. 


Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, 
gọt rửa tâm hết dục tham. 


Wị ấy từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng 
từ máân thương xót tát cả chúng sanh hữu tình, gọt rửa tâm 
hệt sản hận. 

Vị ấy từ bó hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy 
miên, với tâm tưởng hướng vê únh sáng chánh niệm tỉnh 
giác, gọt rửa tâm hệt hôn trầm thủy miên. 

Vị cấy từ bỏ trạo cử, hồi quá, sống không trạo cử, nội tâm 
trầm lặng, gọt rửa tâm hết trạo cử, hỗi quá. 

Vị ấy từ bỏ nghỉ ngờ, sống thoát khỏi nghỉ ngò, không phân 
vấn, lưỡng lự, gọt rửa tâm hệt nghỉ ngờ đôi với thiện pháp ”. 
(Kinh Trung Bộ, tập 2, trang 24). 


Tu n 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


CHÚ GIẢI: 


Đọc hết đoạn kinh này, chúng ta thấy sự tu tập được chia 
ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn tu thứ nhât, chia làm ba 
pháp tu tập: 


1- Thánh giới uẫn 
2- Thánh hộ trì các căn 
3- Thánh chánh niệm tỉnh giác 


Trong ba pháp này tu tập như thế nào? Trước tiên chúng 
ta phải tu tập Thánh giới uân. Vậy Thánh giới uân là gì? 


- Thánh giới uẫn là giới luật. Vì phải tu tập Thánh giới 
uẫn, do đó Đức Phật khuyên bảo: “Phải hành trì học giới 
và hạnh sống các vị Tỳ Kheo”. Ở lời dạy này chúng ta nên 
lưu ý: “Hành trì học giới và hạnh sống”. Hành trì học giới 
nghĩa là øì? Là một hành giả tu theo Phật Giáo thì phải 
thông hiểu giới luật. Muốn thông hiểu giới luật thì phải 
học giới luật. Đây là bài kinh giới xin các bạn nên học cho 
thuộc để biết hành trì cho đúng. Trong mỗi giới luật đều 
chia làm bốn phần: 

1- Giới cm 

2- Giới hạnh 

3- Giới đức 

4- Giới hành 
1 - Giới cắm nghĩa là gì? Giới cắm là một điều luật bắt 
buộc mỗi tín đồ không được vi phạm, nếu ai vi phạm thì 
không được chấp nhận là tín đồ Phật Giáo nữa. Giới cắm 
giống như pháp luật trong một nước, mà mỗi công dân 
trong nước đó phải chấp hành, tuân thủ, không được vi 
phạm, nếu ai vi phạm thì sẽ bị toà án kết tội, nặng nhẹ tùy 
theo bộ luật đã qui định. 


2 - Giới hạnh là gì? Giới hạnh là những hành động không 
vỉ phạm giới luật, là những hành động cao quý không làm 


ST c 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


khổ mình, khổ người và khỗ tất cả chúng sanh, là những 
hành động ôn tồn nhã nhặn, khiêm hạ, từ tốn, dịu dàng, 
an ủi, xoa dịu những vết thương của mọi người và tất cả 
chúng sanh, là những hành động không làm trái với lương 
tầm của mình, v.v... 

3 - Giới đức là gì? Giới đức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức 
xả, đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, đức bằng lòng, đức 
hiếu sinh, đức buông xả, đức ly tham, đức ly dục, v.v... 


Trong bài kinh giới này gồm có nhiều giới cắm: 


Như giới thứ nhất. Cấm sát sanh có nghĩa là không được 
giết hại chúng sanh, từ con người cho đến những loài vật 
nhỏ bé, nói chung là không được giết hại con vật nào cả. 
Giết hại một con vật chết thì không thể nào tránh khỏi 
quả báo bị giết hại trở lại. Ví dụ một người ăn thịt chúng 
sanh, bị ghép vào hai tội. Tội thứ nhất là tội giết mạng 
sống: tội thứ hai là tội chiếm hữu mạng sống. Căn cứ theo 
luật nhân quả thì người ăn thịt chúng sanh sẽ bị giết hại 
và bị ăn thịt trở lại. 
Nếu liệt kê tất cả các giới ra đây thì trở thành bộ kinh giới, 
nên xin các bạn vui lòng nghiên cứu Mười Giới Đức 
Thánh Sa Di, Một Trăm Hai Mươi Giới Đức Thánh Tăng, 
Ni thì sẽ rõ, còn ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một số giới 
(của tu sinh) tượng trưng để sau này các bạn nghiên cứu 
bộ giới mới sẽ hiểu biết đầy đủ hơn: 

Không tham lam trộm cắp 

Không dâm dục 

Không nói láo 

Không nói hai chiều 

Không nói lời hung ác 

Không nói lời phù phiếm 

Không làm hại hạt giống 


s75 £ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Không làm hại cây cô 

Ăn ngày một bữa 

Không ăn uống phi thời 

Không ăn ban đêm 

Không đi xem múa hát 

Không trang sức vòng hoa hương liệu 
Không nằm giường cao rộng lớn 
Không nhận bạc tiền vàng ngọc của cải 
Không nhận các hạt giống 

Không nhận thịt 

Không nhận đàn bà con gái 

Không nhận nô tỳ trai hay gái 

Không nhận cừu dê bò 

Không nhận gia cầm, heo gà 

Không nhận voi ngựa 

Không nhận ruộng vườn đất đai 
Không làm môi giới 

Không buôn bán 

Không gian lận bằng cân, đo, đong, thiếu 
Không ăn hối lộ 

Không làm tốn hại gây thương tích chúng sanh 
Ít muốn, biết đủ.v.v... 


4 - Giới hành là gì? Giới hành là những pháp môn thực 
hành để tâm ly dục ly ác pháp, để sông không làm khô 
mình khổ người và khổ cả hai, để tâm thanh thản an lạc 
và vô sự, để tâm không phóng dật, để tâm vô lậu, để tâm 
có đủ Tứ Như Ý Túc, để tâm có đủ Tam Minh. 

Các giới hành gồm có: Tứ Bất Hoại Tịnh, Tứ Vô Lượng 
Tâm, Tứ Chánh Cân, Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc, Thất 
Giác Chỉ, Ngũ Căn, Ngũ Lực. Như vậy tắt cả pháp trên đây 
được gọi là 37 phẩm trợ đạo. 


- 16 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trên đây là Thánh giới uẫn, một người tu hành để tìm cầu 
sự giải thoát mà không thành tựu Thánh giới uẫn này thì 
con đường giải thoát không bao giờ tìm thấy được. ` 
nên Đức Phật dạy: “Wj ấy thành tựu Thánh giới uấn này ” 

Thành tựu Thánh giới uẫn là thành tựu phần một trolo 
giai đoạn tu tập thứ nhất mà người tu sĩ cần phải nhiếp 
phục tâm mình và giữ gìn trọn vẹn những Thánh giới này. 


Về phần thứ hai trong giai đoạn một là phần Thánh hộ trì 
các căn mà các bạn đã được học và tu tập trong tập II và 
tập II Những Lời Phật Dạy (sẽ trích lục ở những phần 
tiếp theo). Vậy phần này chúng tôi không cần giảng dạy 
trở lại. Nhưng các bạn phải nhớ lời dạy của Phật: “7hành 
tựu Thánh hộ trì các căn này” Muốn tu tập làm chủ sanh 
tử luân hồi mà không thành tựu Thánh hộ trì các căn này 
thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát. 


Khi đã thành tựu được phần thứ hai thì tiếp tục tu tập 
phần thứ ba trong giai đoạn một. Phần thứ ba này không 
kém phần quan trọng như hai phần trên. Nếu không tập 
chánh niệm tỉnh giác thì sức tỉnh thức không có. Sức tỉnh 
thức không có thì sỉ mê sẽ hiện rõ qua những trạng thái 
thuỳ miên, hôn trầm, hôn tịch, vô ký, ngoan không, v.v... 
Bởi vậy người tu sĩ phải tu tập nhiều về Chánh niệm tỉnh 
giác, như Đức Phật đã dạy: “Thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này” Chỉ khi nào thành tựu Chánh niệm 
tỉnh giác tức là chúng ta không còn ngủ nghỉ phi thời, 
không còn hôn trầm thùy miên tấn công thì chúng ta mới 
tu tập xong giai đoạn một. Tu tập như vậy mới có căn bản, 
mới có kết quả hiện thực tốt đẹp, mới có niềm tin sâu về 
Phật pháp. mới thấy Phật pháp không dối người. 


Tu tập xong giai đoạn thứ nhất, chúng ta mới bắt đầu tu 
tập giai đoạn hai. Bước qua tu tập ở giai đoạn hai, trước 
tiên chúng ta nên tìm một nơi cho xứng hợp với pháp môn 


S7 J6 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tu tập trong giai đoạn này. Nơi xứng hợp để tu tập ở giai 
đoạn hai là nơi như thế nào? Chúng ta hãy nghe Đức Phật 
dạy: “Lựa một trú xứ thanh văng, như khu rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha mạ, lùm cây ngoài trời, đồng FƠIH, 
w.y...” Như vậy rõ ràng Phật dạy chúng ta tìm nơi vắng về 
yên tịnh để tu tập giai đoạn hai mới có kết quả. Vậy nơi 
chốn chúng ta đã tìm được rồi thì đây là thuận duyên còn 
nếu nghịch duyên thì chúng ta phải làm sao? 


Thưa các bạn! Nếu chưa có nơi thanh tịnh vắng lặng để tu 
tập ở giai đoạn hai thì chúng ta nên tu tập trở lại ở giai 
đoạn một cho thấm nhuằn giới luật, đức hạnh hiện bày, 
cho phòng hộ sáu căn miên mật hơn và cho chánh niệm 
tỉnh giác cao hơn nữa. 


Nếu vị trí thanh tịnh để tu tập chưa có mà vội vàng tu thì 
tu cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế Đức Phật dạy: “Lựa 
một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, làm cây ngoài trời, đồng rơm, v.V...”. 
Đó là nơi lý tướng tu tập ở giai đoạn hai. Là một tu sĩ đệ 
tử của Đức Phật, khi Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta 
hãy tin tưởng và làm theo cho đúng lời dạy này. 


Đọc đoạn kinh trên chúng ta quan sát thấy rất rõ Đức 
Phật dạy tu tập từng giai đoạn một, giai đoạn này tu xong 
mới tu tập đên giai đoạn khác. 


Sau khi tìm được vị trí thanh vắng, yên tịnh, nhưng chúng 
ta cũng chưa vội tu, mà hãy theo lời Đức Phật dạy là phải 
xin cơm ăn cho no bụng. Khi ăn xong rồi mới vào vị trí 
thanh vắng đó, bắt đầu tu tập. Còn nêu chưa ăn cơm xong 
mà vội tu tập thì bụng đói sẽ khó tu tập. Vì thế Đức Phật 
dạy: “Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết 
già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt” nghĩa là đi khất thực rồi đến một nơi nào đó ăn cơm. 
Sau khi ăn cơm xong ta nên nghỉ ngơi một chút cho tiêu 


-78- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hóa cơm và thực phẩm, khoảng độ 30 phút hoặc một giờ 
thì chúng ta mới đên vị trí thanh văng đê tu tập. 


Bài pháp này Đức Phật dạy chúng ta tu tập rất rõ ràng 
từng chỉ tiết. Bắt đầu khởi sự tu tập thì phải thực hiện cho 
bằng được “Thánh giới uẫn”. Khi giới luật được HỘ Uh 
trì, không còn vi phạm thì tiếp tục tu tập “Hộ frì các căn”. 
Khi hộ trì các căn nghiêm chỉnh, các căn không còn dính 
mắc các trần thì tiếp tục tu tập cho bằng được “Chánh 
Niệm Tỉnh Giác” để phá sạch hôn trầm, thùy miên, vô ký. 
Xin các bạn lưu ý ba pháp trên đây và tu tập cho đúng bài 
bản thì kết quả giải thoát không thể lường được. Đó là 
một nền tảng tu tập vững chắc bảo đảm sự giải thoát sẽ 
đến với các bạn ngay liền, ở trong tầm tay các bạn. Trong 
sự tu tập các bạn nên nhớ là phải thiện xảo, linh động 
uyễn chuyển khéo léo thay đổi pháp theo từng tâm niệm 
của mình. Cố định pháp, cố định giờ giấc thành ra tu tập 
ức chế. Đạo Phật dạy chúng ta chế ngự thân tâm, chứ 
không phải ức chế thân tâm. Chế ngự thân tâm chắc các 
bạn rõ chú! 


Sau khi thành tựu những pháp này rồi, mới bắt đầu tìm 
nơi thanh vắng vên tịnh tức là nhập thất tu hành ở giai 
đoạn thứ hai. Ớ giai đoạn thứ hai “Sau khứ ăn xong và đi 
khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt”. Ở giai đoạn này có 
ba việc cần làm: 


- Ăn cơm xong tức là giờ trưa (giờ ngọ), khoảng 12 giờ và 
nghỉ trưa 30 phút, tắm giặt 30 phút nữa tức là 1 giờ. Đúng 
1 giờ bắt đầu tu tập. Vậy vào giờ này tu tập cái gì? Theo 
như lời Phật dạy: “Vj ấy ngôi kiết già, lưng thẳng tại chỗ 
nói trên” nghĩa là chúng ta phải tập luyện ngôi tréo chân 
kiết già và giữ lưng thắng cho được, tại nơi thanh vắng 
vên tịnh đã chọn trước. 


- 70 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- Thưa các bạn! Đây là giai đoạn thứ hai của sự tu tập. các 
bạn nên nhớ kỹ: thứ nhất là tập ngồi kiết già, lưng thẳng. 
Đó cũng là một phương pháp tu tập để giữ gìn thân bất 
động trong tư thế tỉnh thức. Ở giai đoạn tu tập. này các 
bạn nên khép chặt thân bạn trong tư thế ngồi kiết già thì 
mới dễ nhiếp tâm an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Nếu 
các bạn quá dễ dãi không khép chặt thân trong tư thế ngồi 
kiết già này thì các bạn khó mà an trú tâm. 

Cần phải tập ngồi vững vàng từ 5Š phút đến 30 phút. Trong 
khi vừa tập ngôi kiết già vừa nhiếp tâm an trú chánh niệm 
trước mặt mình, như Đức Phật đã dạy: “Và an frú chánh 
niệm trước mặt”. Như vậy chánh niệm trước mặt là niệm 
gì? Có phải là niệm hơi thở vô, hơi thở ra không? 

- Thưa các bạn! Không phải niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
mà là niệm từ bỏ tâm dục tham ở đời, sống thoát ly dục 
tham, gọt rửa tâm hết dục tham các bạn ạ! Các bạn có tin 
lời chúng tôi nói này không? Nếu không tin thì các bạn 
hãy nghe Đức Phật dạy: “Vj ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống 
với tâm thoát ly dục tham, gọt rửa tâm hết dục tham”. Như 
vậy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta đặt chánh niệm tỉnh 
thức là niệm từ bỏ, thoát ly, gọt rửa dục tham. Niệm tu tập 
như vậy không giống như kinh sách Đại Thừa và Thiền 
Tông chút nào. Phải không các bạn? 


Các bạn nên lưu ý ở chỗ chánh niệm đặt trước mặt mà 
Đức Phật đã dạy đó là “uiệm ft bỏ dục tham, niệm thoát ly 
dục tham, niệm gọt rửa hết dục tham”. Ba niệm này là ba 
pháp được đặt trước mặt bạn quán xét để bạn từ bỏ. thoát 
ly và gọt rửa tâm dục tham của bạn. Khi tâm tham dục 
hết là bạn được giải thoát. 

Con đường tu hành theo Phật Giáo thật là đơn giản chỉ có 
tìm chỗ thanh vắng, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú 
chánh niệm từ bỏ, chánh niệm thoát ly và chánh niệm gọt 


- 80- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


rửa tâm dục tham của bạn. Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi mà 
quý bạn sẽ thấy một cuộc đời giải thoát, một bầu trời an 
lạc hạnh phúc tuyệt vời mà người thế tục không thể nào 
ngờ được, không thể nào hưởng được. 


Ôi! Được sinh làm người là khó, gặp được chánh Phật 
pháp còn khó hơn. Thế mà được làm người, được gặp 
chánh Phật pháp, chúng ta lại không tu tập thì quá uỗống 
phí một đời người. Phải không hối các bạn? Chúng tôi 
phải thành thật tiếc thay cho các bạn đấy! Các bạn có biết 
không? Chúng tôi cũng từ pháp này tu tập sáu tháng làm 
chủ sinh, già, bệnh, chết. 


Khi các bạn tu tập đã từ bỏ, thoát ly và gọt rửa tâm dục 
tham của bạn xong thì các bạn lại tiếp tục đặt những niệm 
khác như: từ bỏ tâm sân hận, sống với tâm không sân hận, 
gọt rửa tâm hết sân hận và luôn luôn khởi lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng sanh loài hữu tình. Có tu tập như 
vậy mới đúng theo lời Đức Phật đã dạy: “V/ ấy từ bó sân 
hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, vị ấy sông lòng từ 
mân thương xóf tất cả chúng sanh hữu tình, vị ấy, gọt rửa 
tâm hết sân hận”. 


Khi các bạn tu tập từ bỏ tâm sân hận, sống với tâm không 
sân hận, gọt rửa tâm hết sân hận và sống với lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng sanh loài hữu tình xong thì các 
bạn lại tiếp tục tu tập quét sạch hôn trầm thùy miên, theo 
như lời Đức Phật đã dạy: “Wƒ ấy từ bó hôn trầm thùy miên, 
sống thoát ly hôn trầm thùy miên, với tâm tưởng hướng ` về 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gọt rửa tâm hết hôn trầm 
thủy miên”. Các bạn cứ theo lời dạy này mà đặt niệm hôn 
trầm thùy miên trước mặt mà tác ý tu tập thì sẽ không còn 
thùy miên và hôn trầm nữa. 

Tắt cả các bạn về tu viện Chơn Như tu tập, hầu hết các 
bạn đều bị hôn trầm thùy miên tắn công dữ dội, cuối cùng 


-_81- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


các bạn đều là những người lính chiến bại ở mặt trận này. 
Các bạn có biết tại sao các bạn thất trận không? Các bạn 
thất trận là vì các bạn không theo lời Phật dạy tu tập đúng 
cách xả tâm. 


Khi tu tập phá dẹp hôn trầm thùy miên đã không còn nữa 
thì các bạn tiếp tục tu tập từ bỏ trạo cử, hối quá theo như 
lời Đức Phật đã dạy: “Hj ấy từ bỏ trạo cử, hối quá, sống 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gọt rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá” Cứ theo lời dạy này mà đặt niệm trạo cử, hối 
quá dùng pháp như lý tác ý mà quét cho sạch trạo cử hối 
quá. 

Khi tu tập phá dẹp trạo cử, hối quá đã không còn nữa thì 
các bạn tiếp tục tu tập từ bỏ nghỉ ngờ theo như lời Đức 
Phật đã dạy: “Wj ấy từ bỏ nghỉ ngờ, sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân, lưỡng lự, gọt rửa tâm hết nghỉ ngờ 
đối với thiện pháp ”. 

Trên đây là phương pháp tu tập để dẹp sạch và đoạn dứt 
năm triền cái. Khi dứt sạch năm triền cái thì các bạn đã 
chứng đạo quả giải thoát không còn nghỉ ngờ gì nữa. Các 
bạn hãy nên theo thứ lớp tuần tự các pháp trên đây mà tu 
tập cho kỹ lưỡng, đừng tu tập vội vàng; không tu tập thì 
thôi mà đã tu tập thì phải tu tập cho có chất lượng, cho có 
căn bản, chứ đừng tu tập lấy có, vừa uỗống công sức vừa 
phí uống cuộc đời; mang tiếng đi (tu mà chẳng làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và không chấm dứt tái sanh luân hồi 
thì rắt nhục nhã, cũng giống như các thầy Đại Thừa và 
Thiền Tông vậy. 


SANH ĐÃ TẬN PHẠM HẠNH MỚI XONG 


Trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên Đức Phật đã dạy: 
“Người mới vào tu, phải tu tập doạn dứt duyên “sanh”. 


-82- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Kinh Thập Nhị Nhân Duyên có mười hai duyên như mắt 
xích sắt, duyên này có thì duyên kia có, duyên này diệt thì 
duyên kia diệt. Kinh này bắt đâu từ duyên “vô minh” như 
sau: 


1- Vì vô minh không thấu rõ các pháp thế gian lầm chấp 
chúng là thật có nên hành động chạy theo tâm ham muốn, 
sanh ra các ác pháp, tạo biết bao nhiêu nghiệp khổ đau, vì 
vậy kinh dạy: “W2 mình sanh hành ”. 


2- Hành động theo lòng ham muốn dục lạc chạy theo ái 
dục sanh ra thức, nên kinh dạy: “hành sanh thức”. 


3- Thức, kết hợp với noãn châu và tỉnh trùng sanh ra 
danh sắc nên kinh gọi: “hức sanh danh sắc”. 


4- Danh sắc, là thân và tưởng của con người, lần lần phát 
triển đầy đủ: mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Mắt, tai, 
mũi, miệng, thân và ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài nên 
kinh dạy: “Danh sắc sanh lục nhập ”. 


5- Lục nhập, có nghĩa là sáu căn và sáu trần. Sáu căn gồm 
có: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần gồm có: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần tiếp xúc sáu căn, nên 
kinh dạy: “Lục nhập sanh ra xúc”. 


6- Xúc, tạo ra sự va chạm êm ấm, ngọt bùi, khả hỷ, khả 
lạc nên kinh dạy: “Xúc sanh ra thọ”. 


7- Thọ, sanh ra cảm giác thích thú, cảm mến, giận hờn, 
thương ghét nên kinh dạy “7họ sanh ra đi”. 


§8- Ái, là yêu mến, thương mến, ưa thích nên cố giữ lại, bảo 
thủ không muôn xa lìa nên kinh dạy: “⁄47 sanh ra hữu ”. 


9- Hữu, là có, có vật này, vật kia, như: thân tứ đại, thân 
ngũ uân, nhà cửa, của cải tài sản, tiên bạc, cha, mẹ, anh, 


=3 = 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


em, chị, em, bà con quyến thuộc, thân bằng v.v... nên kinh 
dạy: “Hữu mới sanh ra thủ ”(Hữu là có Ngã-Pháp- Nhân). 


10- Thủ, là giữ lại, không để cho mắt mát, gọi là bảo thủ, 
nên kinh dạy: “Thủ (thủ giữ) mới sanh ra sanh (sanh y)”. 


11- Sanh, phải nói đủ là "SANH Y', sanh y là của cải, tài 
sản, vật chất, sự nghiệp, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, 
thân bằng quyến thuộc, bạn bè v.v... như trên đã nói. Do 
thế, khi tài sản của cải bị mắt thì sẽ buồn rầu bịnh khổ và 
chết, cha mẹ vợ con chết cũng sanh ra buồn rầu, đau khô 
phiền lòng nên kinh dạy: “Sanh sanh ra ưu bị, sầu khổ, 
bệnh, chết”. 


12- Ưu bi, sầu khổ bệnh chết là duyên cuối cùng của Mười 
Hai Duyên này, hợp lại thành thể giới khổ đau của kiếp 
người quân quanh luân hồi mà người đời không rõ thấu 
nên gọi là « Vô Minh›. 


Sau khi quán xét Mười Hai Nhân Duyên, cái này có thì cái 
kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia 
diệt. 

Như đã nói ở trên, Mười Hai Nhân Duyên nây hợp lại là 
thế giới đau khổ của con người thành hình, Mười Hai Nhân 
Duyên này rã tan là thế giới hết khổ đau, hoại diệt. 


Muốn thoát khổ thì Mười Hai Nhân Duyên này phải rã 
tan. Vậy, rã tan như thê nào và duyên nào rã trước? 


Kinh điển phát triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ nhắm 
vào duyên «Vô minh» phải phá trước bằng “Minh”, minh 
tức là trí tuệ. 

Muốn triển khai “Minh” trí tuệ, các nhà Đại thừa và 
Thiền Đông Độ dùng pháp hành ức chế niệm thiện niệm 
ác, cho tâm không niệm thiện niệm ác là định và do tâm 
định thì phát tuệ (chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện 


-_84- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mục hiện tiền), bản lai điện mục hiện tiền là Phật Tánh, mà 
Phật Tánh là tánh giác, tánh giác tức là trí tuệ. Do những 
pháp hành tu tập đề triển khai trí tuệ như vậy. Họ đã lầm, 
không ngờ đường lỗi tu tập ấy lại khai mở tưởng tuệ. Khi 
tưởng tuệ được khai mở thì lý luận của các nhà Đại thừa 
siêu việt tưởng, nên không tôn giáo nào tranh luận hơn 
được, nhất là Jý Bát Nhã của Đại Thừa. 


Do lý luận siêu việt tưởng Bát Nhã nên nó đã phá luôn 
Phật Giáo chính gốc: «Vô khổ, tập, điệt, đạo». Còn, Phật 
Giáo Nguyên Thủy chính sốc, không có lý luận tranh hơn 
thua, không có lý luận siêu việt tưởng như vậy, chỉ dạy 
thắng (Tứ Diệu ĐÔ) đời người là khổ, nguyên nhân sinh ra 
đau khổ, trạng thái tâm hết khổ đau và tám cách thức tu tập 
(Bát Chánh Đạo) để diệt nguyên nhân sinh ra khổ. Những 
pháp hành này cụ thể để mọi người ai cũng tu được, cũng 
thực hiện được sự giải thoát hết khổ như nhau. 


Vì thế, kinh điễn Nguyên Thủy nhắm vào duyên “san?” 
(sanh y) để đoạn dứt nó, đoạn dứt nó thì ưu bi, sầu khổ, 
bịnh chết cũng đoạn dứt, nên kinh thường nhắc đi nhắc 
lại: “Sanh đã tận Phạm hạnh mới xong”. 


Nếu một người tu tập quyết tìm đường giải thoát ra khỏi 
cuộc sống trần lao này, thì phải buông xả như Đức Phật và 
các bậc Thánh Tăng: không trang điểm làm đẹp, của cải tài 
sản bỏ sạch, cha mẹ, anh em, chị em vợ con đều bỏ xuống 
hết như trong bài “Vượt thoát ” đã dạy. 

Đó là, bứt tất cả những sợi dây xiềng xích đang trói rất 
chặt mọi người. Chỉ có những bậc chân tu thấy được nhân 
quả nên họ đã mạnh dạn dứt bỏ sạch để vượt thoát cảnh 
đời thế tục. 

Sự dứt bố vượt thoát này, không phải ai cũng làm được 
tuy nói rất dễ nhưng làm rất khó. Người tầm thường 


_. acc 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không thể làm được, trong kinh dạy rất đơn giản: “Sanh 
đã tận Phạm hạnh mới xong” hoặc “duyên SANH (sanh y) 
dứt thì bịnh tử sầu khổ ưu bỉ dứt”. Những danh từ nghe thì 
dễ dàng, nhưng đương đầu trước của cải, tài sản châu 
báu, ngọc ngà cùng cha mẹ, anh em, chị em, chồng con, xả 
bỏ hay đoạn tận (sanh y) là một việc không phải dễ làm. 


Nếu không đoạn tận (SANH V), thì không thể thực hiện 
được, con đường giải thoát của Đạo Phật. 


Tại sao vậy?. 

Tại vì, Đạo Phật gọi là đạo giải thoát mà không bứt được 
những sợi dây xiêng xích vô hình đó đang trói buộc thì 
làm sao gọi là giải thoát được?. 


Hiện giờ, những người đang tu theo Đạo Phật, "đời chẳng 
muôn bỏ mà đạo lại muôn thêm", hai tay đều năm hệt. Do 
đó, cuộc sông tu hành Đời chăng ra Đời, Đạo chăng ra 
Đạo. 


Hiện giờ, quý Thầy và các Cư sĩ tu hành chẳng đến đâu, 
chỉ vì tu theo kiểu đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, rất 
uỗống công cho một đời tu hành. Tu mãi chỉ còn lấy Phật 
Giáo làm danh làm lợi cho cuộc sống thế tục. 


Tu theo Phật Giáo, người tu hành phải đoạn dứt "“SANH 
Y“, có đoạn SANH Y thì tâm mới được giải thoát đau khổ. 
Tâm có được giải thoát đau khỗ thì tâm mới có £hanh tịnh; 
tâm có fhanh tịnh thì tâm mới nhập Thiền định; Tâm nhập 
được Tiên định thì tâm mới làm chủ được sự sống chết. 
Người không đoạn dứt ''SANH Y", không thể nào jy đực ly 
ác pháp và nhập Tứ Thánh Định được, do không ly dục ly 
ác pháp và nhập Tứ Thánh Định được, thì không còn pháp 
nào tu tập làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. 


- 86 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đường về xứ Phật không khó, nhưng khó cho những ai, 
không muốn dứt bỏ đời sống dục lạc và tình cảm thương 
mến ở thế gian. 

Pháp môn tu hành của Đạo Phật không có gì huyền bí và 
vĩ đại, chỉ cần hiểu rõ đời sống thế gian là khổ vô vàn và 
khô muôn kiếp. Đời sông xuất thế gian là dứt khô, hết khổ, 
thì chỉ còn một đời sống này nữa mà thôi, một đời sống tu 
theo Đạo Phật hoàn toàn sẽ chấm dứt khổ. 


PHÁP HƯỚNG TÂM 
LỜI PHẬT DAY 


«Này các Thấy Tỳ Kheo! Do không như lý tác ý các lậu 
hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
được tăng trưởng». «Này các Thây Tỳ Kheo! Do như lý tác 
J, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã 
sanh được đoạn trù›. 


CHÚ GIẢI: 


Người phàm phu tục tử và những người tu hành theo 
pháp môn của Đại Thừa, do không biết “Pháp Như Lý Tác 
Ý” nên hằng ngày sống trong các lậu hoặc mà không biết 
lậu hoặc, vì thế lậu hoặc chưa sinh lại sinh khởi, lậu hoặc 
đã sinh lại tăng trưởng, do đó cuộc sống khỗ đau lại càng 
khỗ đau hơn. Cho nên đoạn kinh này dạy: “Wày các Thấy 
Tỳ Kheo! Do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng”. 


Đời người sinh ra không gặp chánh pháp của Phật, nên 
phải chịu nhiều sự khỗ đau của kiếp làm người trong qui 
luật nhân quả. Ngược lại, được sinh làm người, được gặp 
chánh pháp của Phật, thì người ấy là người có diễm phúc 
nhất trần gian, vì gặp được chánh pháp nên được nghe lời 
dạy này: “Wày các Thấy Tỳ Kheo! Do như lý tác ý, các lậu 


_87- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh 
được đoạn trừ °. 


Nói đến lậu hoặc là nói đến sự đau khỗ của con người; 
nhưng muốn cho kiếp làm người không còn khổ đau để 
được sống yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự thì nên y 
theo lời Đức Phật nhắc nhở các vị Tỳ Kheo phải luôn luôn 
tu tập pháp hướng tâm “W⁄ Lý Tác Ý”. Nếu không dùng 
pháp hướng tâm như lý tác ý thì sự đau khỗ sẽ đến với 
quý vị và sẽ làm cho quý vị khô đau hơn nhiều. Nếu quý vị 
biết dùng pháp như lý tác ý hằng giây, hằng phút, hằng 
giò, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm thì sự khổ đau sẽ 
không đến với quý vị và sẽ chấm dứt vĩnh viễn. 


Qua đoạn kinh ngắn gọn như trên Đức Phật đã xác định 
pháp “Như Lý Tác Ý” rất là nhiệm mầu, nó giúp cho 
chúng ta thoát mọi sự khổ đau trong kiếp sống làm người, 
làm chủ được nhân quả và cả sự tái sanh luân hồi. 


Như thế pháp “Như Lý Tác Ý” có một công năng rất lớn 
trên đường tu tập theo Đạo Phật đề đạt được kêt quả như 
ý muôn là: “Làm chủ sanh già, bệnh, chê£”. 


Lúc còn đang nhập thất, chúng tôi ngộ được pháp “Như 
Lý Tác Ý” nên suốt trong sáu tháng tỉnh cần tu tập pháp 
này với câu trạch pháp: “7u như cục đất phải ly dục ly ác 
pháp nhập sơ thiền” Chỉ có câu gắn gọn như vậy mà 
chúng tôi đã nhập được Sơ Thiền một cách dễ dàng không 
có khó khăn. 

Chín năm trời nhập thắt, tu không đúng pháp rất là vất vả 
gian nan, nhưng đến khi dùng pháp “Như Lý Tác Ý” chỉ 
có thời gian ngắn mà chúng tôi làm chủ được thân tâm, 
kết quả giải thoát hoàn toàn. 


=9: 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


NHỮNG GÌ CÂN THÔNG HIỂU PHẢÁI THÔNG HIỂU 
TỨ NIỆM XỨ LÀ PHÁP NÔN LÀM CHỦ 
SANH - GIÀ - BỊNH - CHÉT 


Hỏi: Kính thưa Thây, trong tập hai Đường Về Xứ Phật, bìa 
xanh, mục nhân quả trang 160 Thây viết khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn, Ngài bị đau lưng nên bảo ông Anan trải tọa 
cụ để nằm nghỉ. 


Đạo Phật là dạo làm chủ sanh, già, bịnh, chết, cớ sao Đức 
Phật lạt bị đau lưng như vậy? 


Khi nhập diệt Đức Phật phải nhập định ba lần xuôi ngược 
rồi mới nhập diệt, như vậy là ý nghĩa gì? 


Nếu kinh sách Đại Thừa nói Đức Phật dau lưng thì không 
thê nào được ghỉ vào sách của Thấy, mong Thấy chỉ cho 
chúng con hiệu. 


Đáp: Trong câu này gồm có ba câu hỏi: 


- Làm chủ bịnh sao Đức Phật lại bị bịnh đau lưng? 

- Làm chủ chết sao Đức Phật không tự tại nhập diệt 
mà phải nhập định ba lần? 

- Tại sao đoạn kinh này lại được ghi vào sách của 
Thầy? 


- Như các con đã biết trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức 
Phật dạy phương cách làm chủ bịnh là pháp môn Tứ 
Niệm Xứ. Pháp môn Tứ Niệm Xứ là pháp môn khắc phục 
những sự đau khổ của thân và tâm (Trên thân quán thân 
để khắc phục tham ưu...) Tức là làm chủ sanh, già, bịnh, 
chết. Người cha sinh ra pháp môn ấy là Đức Phật. Thế sao 
Đức Phật lại còn bị bịnh đau lưng? Một điều vô lý hết sức. 
Giáo lý Đạo Phật có mâu thuẫn nhau không?, có lường gạt 
người ta không? Mà lại viết những điều này. 


-_ 89 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ai đã viết điều này trong kinh sách Nguyên Thủy? (Ðức 
Phật đau lưng) Ai đã phi báng Đức Phật như thế này? (Nới 
láo). Nếu không có Thầy thực hiện và không có các đệ tử 
của Thầy tu tập pháp Tứ Niệm Xứ đấy lui các bịnh khổ 
khổ nơi thân thì ai là người minh oan cho Đức Phật và xác 
định Tứ Niệm Xứ là pháp môn làm chủ sanh, già, bịnh 
chết thật sự. Trong khi đó kinh sách _Nguyên Thúy ghỉ 
chép Đức Phật đau lưng rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. 


Chúng tôi chứng nghiệm được pháp môn Tứ Niệm Xứ đẩy 
lui các chướng ngại pháp trên thân tâm nên mạnh dạn 
tuyên bố với các bạn: “đoạn kinh kết tập này là sai do 
người sau thêm vào để che đậy pháp môn Đại Thừa tu hành 
không làm chủ bình ”. 

Hơn 25 thế kỷ trôi qua ai cũng nghĩ rằng Đức Phật chưa 
có làm chủ bịnh khô. Người tu xong đọc đến đoạn kinh này 
rất đau lòng và thương cho Phật Giáo. Vì thương mình, 
thương người. Đức Phật phải bỏ hết sự giàu sang, quyền 
thế, dục lạc thế gian, phải hy sinh cả thân mạng để mưu 
cầu hạnh phúc an vui cho mọi người. Ngài là người cha 
sinh ra Phật Giáo, vậy ai nỡ nhẫn tâm viết những dọan 
kinh ghép vào trong kinh sách nguyên Thúy để đánh lừa 
mọi người khác, để phỉ báng Đức Phật thật là đau lòng, 
những kẻ ấy sẽ bị đọa xứ ác, chịu khổ đau vô lượng. 


- Đức Phật nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ 
Thiền nhập xuôi nhập ngược ba lần rồi nhập vào Tứ 
Thiền xả bỏ báo thân. Đó là “7hân Hành Di Chúc” lần 
cuối cùng để nhắc người đời sau: “7 Thánh Định mới là 
Chánh Định, mới là Thiền Của Phật Giáo ”. 

Nhập Tứ Thánh Định, xả bỏ báo thân cũng là xác định 
cho người đời sau biết: Chỉ có bốn thiền này mới làm chủ 
sanh, già, bịnh, chết, ngoài bốn thiền này không có thiền 
nào làm chủ trọn vẹn bốn sự đau khổ của kiếp người được. 


-00- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Các bạn nên lưu ý: Những thiền của ngoại đạo, làm chủ 
được cái này thì không làm chủ được cái kia. 


- Đoạn kinh này rút ra từ trong kinh tạng. Nguyên Thủy, 
được ghỉ vào sách Đường Về Xứ Phật, để xác định cho 
mọi người thấy cái sai của những người kết tập kinh sách 
thường thêm vào và bớt ra làm kinh sách nguyên gốc của 
Phật Giáo mắt giá trị như đoạn kinh trên đây. Trong sách 
Đường Về Xứ Phật (bìa xanh) người biên tập đã cắt bỏ 
đoạn kết luận của bài Nhân Quả làm mắt ý nghĩa. Xin cáo 
lỗi cùng các bạn. 


THIÊN THỨ TƯ 
LỜI PHÂT DAY 


“Không thở ra thở vào 

Tâm trú vào chánh định 

Không tham ái tịch tịnh 

Với tâm an bất động 

Như đèn sáng chợt tắt 

Tâm giải thoát Niết Bàn”. (Tương Ưng Kinh). 
CHÚ GIẢI: 


Thiền Thứ Tư của Đạo Phật là một thứ thiền rất mầu 
nhiệm và tuyệt vời, nó tịnh chỉ được hơi thở, như câu kệ 
thứ nhất dạy: “Không thở ra thở vào”, nó làm chủ sự sống 
chết một cách tự tại, muốn thở là thở, muốn không thở là 
không thở. 

Đọc bài kệ trên Đức Phật đã xác định rõ ràng chứ không 
như các nhà Đại Thừa đã cố ý dìm mất loại thiền này bằng 
cách suy luận cho nó là thiền phàm phu, thiền Nhị Thừa 
và thiền ngoại đạo. Thật là đau lòng phải không các bạn? 


ci7Ï-= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đây, các bạn hãy lăng nghe chánh định của Đạo Phật rất 
tuyệt vời, khi hành giả nhập định thì: 


“Không thở ra, thở vào 
Tâm trú vào chánh định” 


Thưa các bạn! Thiền định của Đông Độ và Đại Thừa có 
nhập được như vậy không? Nếu nhập không được như 
vậy sao gọi là tự tại trong sinh tử được? Sao gọi là thu 
thần nhập Niết bàn? 


Muốn nhập chánh định để làm chủ sự sống chết được như 
vậy thì tâm không còn tham ái; tâm không còn tham ái thì 
tâm mới tịch tịnh như câu kệ này: “Không tham ái tịch 
tịnh ”. 


Vậy tham ái là gì? Tham là ham muốn; ái là yêu thích. 
Con người vôn sinh ra đã bị đau khô là vì tâm tham ái. 
Khi tâm tham ái diệt thì khô đau và luân hôi châm dứt. 


Nếu tâm không tham ái thì tâm được tịch tịnh. Tâm được 
tịch tịnh thì tâm mới an trú. Tâm có an trú thì tâm mới 
bất động trước các pháp, như câu kệ này dạy: “Với fâm an 
bắt động ”. 


Khi tâm đã an trú bất động thì lúc bây giờ chúng ta muốn 
chêt lúc nào cũng dê dàng không có khó khăn, không có 
mệt nhọc: “Như đèn sáng chọt tắt” 

Tu tập nhập định được như vậy, các bạn có thấy hạnh 
phúc không? 

Lúc bây giờ chúng ta chỉ cần lìa trạng thái Tứ Thiền bằng 
lệnh của Bảy Năng Lực Giác Chỉ (Thât giác chỉ) thì ngay 
tức khắc ta vào Niêt Bàn như câu kệ đã dạy: “Tâm giải 
thoát Niêt bàn ”. 


- 02 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tóm lại, bài kệ trên đây chỉ cho chúng ta biết pháp môn 
và cách thức tự tại nhập Niết bàn, chứ nó không phải là 
bài pháp để các bạn tu tập nhập Tứ Thiền suông. Các bạn 
nên lưu ý. Có người đã dùng bài kệ này để tu tập nhập Tứ 
Thiền là không đúng pháp. 


Thưa các bạn! Nếu các bạn muốn nhập Tứ Thiền thì các 
bạn hãy trở về tu tập giới luật qua các giới hành như sau: 
Tứ Chánh Cân, Tứ Niệm Xứ, Thân hành Niệm, v.v... chứ 
các bạn đừng ở trên bài kệ này tu tập, bằng không thì các 
bạn đã tu tập sai pháp rồi các bạn ạ! 


KINH BÁT THÀNH 
LỜI PHẬT DAY 


“Bạch Tôn Giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, 
bậc Trí Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác 
tuyên bố, nếu có Tỳ Kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm 
tỉnh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của 
vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, 
đi đến đoạn trừ, hay pháp an ôn khỏi các ách phược, chưa 
được chứng đạt được chứng đạt?”. 

CHÚ GIẢI: 


Đoạn kinh trên đây do gia chủ Dasama hỏi Tôn Giả 
Ananda có một pháp gì độc nhất của Đức Phật được tu 
tập để đi đến kết quả giải thoát hoàn toàn chấm dứt tái 
sinh luân hồi không? 

Như các bạn đã biết pháp của Phật có rất nhiều, có đến ba 
mươi bảy pháp môn tu tập từ thấp đến cao. Thế mà, gia 
chủ Dasama lại hỏi có một pháp độc nhất nào chỉ tu tập 
pháp này sẽ đi đến cứu cánh, thì biết trả lời làm sao các 
bạn nhỉ? Nhưng ông Ananda đã thay Đức Phật trả lời cầu 


-93- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hồi này: “Không phải chỉ có một pháp độc nhất mà có đến 
cả tám pháp độc nhất, pháp nào cũng tu tập đi đến kết quả 
giải thoát rốt ráo”. Cho nên bài kinh này được lấy tên là 
Kinh Bát Thành trong Trung Bộ Kinh, tập II, trang 30. 


Nhưng kinh Bát Thành này đã bị người sau thêm vào Bốn 
Định Vô Sắc. Bốn Định Vô Sắc là bốn loại định tưởng. 
Bốn loại định tưởng thì không thể nào tu tập đi đến rốt 
ráo được, vì chính Đức Phật đã nhập các loại định tưởng 
này còn phải bỏ mà trở về tu tập Bốn Định Hữu Sắc mới 
thấy được sự giải thoát làm chủ sanh, tử chấm dứt luân 
hồi. 

Bốn loại định vô sắc này được cộng chung lại với tám 
pháp đầu tiên là 12 pháp, như vậy bài kinh này đúng ra 
phải có tên là “7hập Nhị Thành” chứ đâu gọi là “Bđ 
Thành ” được. Đó là cái sai thứ nhất trong bài kinh này, do 
các vị Tổ Sư kết tập kinh. 


Cái sai thứ hai là đoạn kết của bài kinh này: “Bạch Tôn 
Giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất dẫu, trong lúc 
tìm được II kho tàng cất dấu. Cũng vậy bạch Tôn Giả, như 
ngôi nhà người ta có đến II cửa, khi ngôi nhà bị cháy, thì 
chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an 
toàn. Cũng vậy, bạch Tôn Giả, chỉ với một cửa bắt tử trong 
11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con”. 


Tựa kinh đề là “Bát Thành” mà kết luận là “Thập Nhất 
Thành”, còn trong bài kinh này thì nêu ra 12 pháp tu tập. 
Kinh viết như vậy có nhất quán không? Các bạn nghĩ sao 
về những việc làm của các bậc tôn túc ngày xưa? Họ có 
thấy khi kết tập kinh sách Phật là một trách nhiệm với 
Đạo Phật và con người đời sau không? 


Trong một bài kinh Nguyên Thủy mà còn thêm bớt, làm 
sai lệch như thê này thì cả tạng kinh Nguyên Thủy hiện có 


- 94 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hắn phải còn sai biết bao nhiêu lần (trong Ấy. Như thế kinh 
sách Đại Thừa là kinh phát triển làm sao chúng ta tin 
được. Phải không hỡi các bạn? Cho nên Đức Phật bảo: 
“Đừng có tin kinh tạng... ”. 


Vậy mà các bạn cứ gặp bài kinh nào nói Phật thuyết là các 
bạn tin ngay, tin một cách mù quáng, mê mờ, bị lừa đảo 
mà không biêt. Thật đáng thương cho các bạn!. 


Qua kinh nghiệm tu hành, chúng tôi xét thấy trong bài 
kinh này có nêu ra tám pháp môn độc nhất tu tập đi đến 
cứu cánh hoàn toàn là đúng lời dạy của Đức Phật. Tám 
pháp này gồm có: 
THỨ NHÁT: 
SƠ THIÊN LÀ PHÁP ĐỘC NHÁT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 


1/ SƠ THIÊN 


%Sơ Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chú như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, bậc A4 La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... ” 
CHÚ GIẢI: 


Đây là pháp độc nhất thứ nhất trong tám pháp, các bạn 
nên lưu M đó là Sơ Thiền. Cho nên chỉ cần nhắm vào Thiền 
thứ nhất mà tu tập để tâm bạn hoàn toàn ly dục ly ác 
pháp. Các bạn không cần phải thay đổi pháp môn nào 
khác, vì nó là pháp độc nhất đi đến cứu cánh. Nhớ lại năm 
xưa chúng tôi cũng từ pháp môn này mà đi đến rốt ráo. Vì 


O9 < 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lúc bây giờ chúng tôi không được ai hướng dẫn, nên chỉ 
biết như lý tác ý ly dục ly ác pháp và cuôi cùng chúng tôi 
viên mãn công đức tu hành với pháp độc nhất Sơ Thiền 


này. 
- THỨHAI: l 
NHỊ THIÊN LÀ PHÁP ĐỘC NHÁT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 
2/ NHỊ THIÊN 


“Thiền thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác thành, thời sự: 
vật ấy là vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị 
ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. 
Này Gia chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, Kiến Giả, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên 
bố... ”. 

CHÚ GIẢI: 


Khi Sơ Thiền đã nhập được thì Nhị Thiền không còn có 
khó khăn nữa. Ở đây chúng ta phải hiểu pháp môn Nhị 
Thiền mà Đức Phật gọi là pháp môn độc nhất. Độc nhất ở 
đây không có nghĩa là duy nhất có một pháp này tu từ đầu 
đến cuối mà thành tựu đạo giải thoát. Nếu giới luật chưa 
nghiêm chỉnh thì các bạn phải biết mình còn phải tu bao 
nhiêu pháp nữa thì giới luật mới được nghiêm chỉnh. Khi 
giới luật được nghiêm chỉnh, lúc bấy giờ các bạn mới ôm 
một pháp độc nhất này. Cho nên độc nhất ở đây là một 
trạng thái thân tâm thanh tịnh trong giới luật. Các bạn có 
hiểu chưa? Vì tâm có nghiêm chỉnh trong giới luật thì 
pháp Như Lý Tác Ý mới có hiệu quả. 


- 96 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


_ THỨ BA: 
TAM THIÊN LÀ PHÁP ĐỘC NHẤT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 


3/ TAM THIÊN 


“Tam Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm 
sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy 
là vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn 
trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... ”. 
CHÚ GIẢI: 


Ở đây các bạn nên lưu ý đoạn kinh này: “Wj ấy vững trú ở 
đáy đoạn trừ được các lậu hoặc” Vững trú có nghĩa là giữ 
gìn tâm ở trong trạng thái Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam 
Thiền, V.V... 


BẤt cứ các bạn ở một trong tám trạng thái này, tiếp tục 
đoạn trừ các lậu hoặc, nếu đoạn trừ xong thì các bạn liền 
chứng quả A La Hán, chứ không phải còn tu tập pháp 
môn nào nữa. 


se, THỨ TƯ: 
TỨ THIÊN LÀ PHÁP ĐỘC NHÁT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 
4/ TỨ THIÊN 


“Tý Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 


- 07 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... ”. 
CHÚ GIẢI: 


Ở đây các bạn nên lưu ý ở đoạn kinh này: “Và nếu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan 
hỷ pháp này”. Do tham luyến và hoan hỷ trạng thái pháp 
này nên lậu hoặc chưa đoạn trừ được. Trong trạng thái Sơ 
Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, v.v... đều có 
trạng thái hỷ lạc, khinh an khiến cho hành giả thích thú 
quên ăn quên ngủ quên tất cả. Do tâm còn ham thích nên 
lậu hoặc diệt không sạch mặc dù trạng thái khinh an hỷ 
lạc đó do ly dục và định sanh. Pháp ly dục và định là pháp 
hữu vi nên các pháp đó đều vô thường chịu sự đoạn diệt. 
Các bạn hãy đọc lại đoạn kinh này thì rõ: “Tứ Tiền này 
là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp 
hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường chịu 
sự đoạn diệt”. 


Cho nên các bạn còn ham thích trạng thái của pháp ấy 
nên lậu hoặc không thể đoạn trừ được. Chính thích thú 
trạng thái ấy là lậu hoặc. Khi gặp bất cứ một trạng thái 
nào dù đúng hay sai các bạn cũng nên xả bỏ thì lậu hoặc 
mới đoạn trừ tận gốc. 


: THỨ NĂM: 
TỪ TÂM LÀ PHÁP ĐỌC NHÁT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 


5/ TỪ TÂM 
Từ tâm này là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự: 
vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là 


-08- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


vô thường chịu sự đoạn diệt. ” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, bậc A4 La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... ”. 
CHÚ GIẢI: 


Nói đến Từ, Bi, Hỷ, Xả là người ta nghĩ ngay Tứ Vô 
Lượng Tâm, cho Tứ Vô Lượng Tâm là một pháp môn, 
nhưng không ngờ Tứ Vô Lượng Tâm là một cái tên chỉ 
chung cho bốn pháp môn độc nhất của Đạo Phật, từ pháp 
môn đó tu tập đi đến cứu cánh mà không cần phải tu tập 
những thiền định nào cả. Khi pháp môn đó tu tập thành 
tựu tâm vô lậu là có đủ Bốn Thiền và Tam Minh. Cho nên 
em trai ông Cấp Cô Độc chỉ do tu một pháp độc nhất “7 
Tám ” mà chứng quả A La Hán. 


Khi chúng ta dùng pháp như lý tác ý tu tập tâm từ, từ tâm 
được hiện bày thì có một trạng thái thanh tịnh, an lạc, 
thương yêu hòa mình trong sự sống của muôn loài hiện ra, 
do đó mà ngũ triền cái và thất kiết sử bị đoạn diệt. 

Ở đây các bạn nên lưu ý bốn pháp độc nhất này không 
phải như bốn thiền ở trên khi nhập phải dùng bảy năng 
lực Giác Chỉ. Pháp Tứ Vô Lượng Tâm chỉ có dùng pháp 
như lý tác ý đánh thức tình cảm yêu thương sâu kín tận 
trong tâm của con người. Nó gồm có: 

1- Từ tâm; 

2- Bi tâm; 

3- Hỷ tâm; 

4- Xả tâm. 


- 00 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tùy theo đặc tướng của các bạn mà chọn lẫy một trong 
bôn pháp này tu tập. 


Các bạn đâu có ngờ rằng bốn pháp Tứ Vô Lượng Tâm 
này là bốn Pháp tuyệt vời trong Phật Giáo, nó giúp các 
bạn trở thành những bậc Thánh một cách dễ dàng không 
có khó khăn các bạn ạ! 


THỨ SÁU: l 
BI TÂM LÀ PHÁP ĐỘC NHÁT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 


6/BLTÂM 


%BL tâm này là pháp hữu ví, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nễu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... °. 
CHÚ GIẢI: 


Bi tâm là một pháp tu tập lòng thương xót trước cảnh 
thương tâm, bất hạnh của chúng sanh. Nếu một người tu 
tập rèn luyện được lòng thương xót tất cả chúng sanh, khi 
lòng thương xót ấy hiện tiền thì tất cả ác pháp như tham, 
sân, sỉ, mạn, nghi đều vô tác dụng vào tâm mình. Do đó 
tâm vô lậu hoàn toàn và chứng quả A La Hán ngay liền. 
Người chứng quả A La Hán đều có đầy đủ thiền định và 
Tam Minh. 


Các bạn đừng hiểu lầm là khi tu tập Bi Tâm rồi còn phải 
tu tập bôn Thiên và Tam Minh nữa. Hiệu như vậy là sai 


- I100- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


các bạn ạ! Vì trạng thái Bi Tâm đã có đầy đủ thiền định 
và Tam Minh, mặc dù bạn chưa bao giò có một phút tu 
tập Thiên định. 


: THỨ BẢY: 
HỶ TÂM LÀ PHÁP ĐỘC NHẤT 
TRONG KINH BÁT THÀNH 
7/ HỶ TÂM 


“Hỷ tâm này là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
Kiến Giả, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố... ” 
CHÚ GIẢI: 


Nếu bạn chọn Hÿ tâm tu tập rèn luyện, khi Hỷ tâm thành 
tựu thì tâm tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ không còn nữa, do 
lòng hoan hỷ của bạn đã đoạn trừ các ác pháp. Nhờ đó 
tâm bạn vô lậu hoàn toàn, chứng quả A La Hán. Khi 
chứng quả A La Hán với tâm hỷ thì bạn không cần phải tu 
tập thiền định và Tam Minh gì cả, vì chính trong tâm hỷ 
của bạn đã đầy đủ Bốn Thiền và Tam Minh, bạn có thể 
thực hiện giờ nào cũng được không có khó khăn không có 
mệt nhọc. 


© 
© 
© 


2 ` c© 


. 
. 
b. 


- I01- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


_____ THỨTÁM: l 
XA TAM LA PHÁP ĐỌC NHAT 

TRONG KINH BÁT THANH 
8/ XẢ TÂM 
%Xú tâm này là pháp hữu vì, do suy từ tác thành. Phàm sự: 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 
đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. 


Này Gia chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, Kiên Gii, Bậc A4 La Hán, Chúnh Đăng Giác tuyên 
bố...” 

CHÚ GIẢI: 


Nếu bạn chọn lấy pháp Xả tâm mà tu tập và rèn luyện tâm 
mình, khi tâm xả thành tựu thì bảy năng lực Giác Chỉ 
xuất hiện, lúc bấy giờ các bạn muốn nhập thiền nào thì các 
bạn sẽ tác ý theo trạch Pháp Giác Chỉ thì nhập ngay thiền 
ấy và thực hiện Tam Minh không có khó khăn không có 
mệt nhọc. Bởi vì xả vô lượng tâm ác thì tất cả lậu hoặc sẽ 
được đoạn trừ. Khi lậu hoặc đã trừ diệt xong thì các bạn 
chứng quả A La Hán, không cần phải tu tập pháp môn 
nào khác nữa. 


Trên đây là tám pháp độc nhất mà các bạn tự lựa chọn 
cho mình một pháp phù hợp với đặc tướng để tiện việc tu 
tập cho đến nơi đến chốn. 


Thưa các bạn! Các bạn nên nhớ kỹ và hãy xét lại thân tâm 
của các bạn trong giai đoạn ôm một pháp độc nhất này tu 
tập. Nếu các bạn cảm thấy mình có đủ khả năng để ôm 
một pháp độc nhất thì nên tu tập, còn nếu thấy khả năng 


- 102- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chưa đủ thì đừng nên. Nếu các bạn miễn cưỡng tu tập sẽ bị 
ức chế tâm, và tu như vậy dễ thành bệnh hơn là thành 
đao. Một người mới vào tu theo Phật Giáo thì không được 
phép tu tập một pháp độc nhất mà phải tu tập nhiều pháp. 
vì tu tập nhiều pháp nên không bị ức chế tâm. Tu ức chế 
tâm có hai điều nguy hiểm: 


- Căng đầu, căng mặt, căng thần kinh thành bệnh. 


- Rơi vào tưởng định, tướng tuệ phát triển, kiến giải tưởng 
giải lung tung. Con đường tu giải thoát bế tắc, biến người 
tu sĩ Phật Giáo trở thành những vị thầy phù thủy, S, 
cúng, thầy bùa, thầy thuốc trị bệnh, trừ tà yêm quỷ, v.v.. 


Kinh Bát Thành chỉ dành riêng cho những bậc giới luật 
nghiêm túc, tâm không phóng dật, như trên đã nói, chứ 
không phải để cho những người phá giới phạm giới tâm 
còn phóng dật. Các bạn nhớ kỹ, như kinh đã dạy: “Nếu có 
Tỳ Kheo nào tâm không phóng dật” Xưa Đức Phật sáu 
năm tu tập khổ hạnh trong rừng già, Ngài đã sống một đời 
sống Phạm hạnh chưa từng có một tu sĩ nào sống được 
như vậy. Vì thế thân tâm Ngài quá thanh tịnh, giới luật 
quá nghiêm túc. Do đó Ngài trở về với pháp Sơ Thiền độc 
nhất ly dục ly bất thiện pháp, Ngài thành tựu giải thoát 
nơi chính pháp môn này. Xin các bạn đọc lại bài Đại Kinh 
Saccaka thì rõ. 


Bây giờ xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh Bát Thành 
trên đây thì hiểu rõ ràng: “Nếu có Tỳ Kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, hay pháp an Ổn 
khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt được chứng đạt”. 
Đọc hết đoạn kinh này, chúng tôi xin nhắc lại, các bạn cần 
phải lưu ý câu duy nhất: “Nếu có Tỳ Kheo nào tâm không 
phóng dật”. Bốn chữ “Tâm không phóng dật” các bạn nên 


- 103- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


biết đó là một giai đoạn tu tập sống chết với tâm tham, 
sân. sỉ của bạn bằng nhiều pháp môn cho đến khi nào tâm 
thuần phục không phóng dật thì bạn mới dám ôm một 
pháp độc nhất. Các bạn có hiểu chưa? 

Chúng tôi đưa bài kinh Bát Thành này ra đây có ba điều 
rất quan trọng để các bạn cần phải lưu ý: 


- Thứ nhất: Không nên tin trọn vẹn vào kinh sách, vì kinh 
sách được kết tập là do các Tổ, nhưng các Tổ thêm vào và 
pha trộn các pháp môn của ngoại đạo, làm cho kinh sách 
Phật mắt hết giá trị giải thoát chân thật của nó. 


- Thứ hai: Phải biết khả năng và đặc tướng của các bạn 
khi chọn tu tập một pháp môn độc nhất nào hay phải tu 
tập nhiều pháp môn. Nếu chưa nắm vững được điều này 
thì nên tập sông đúng đời sống Phạm hạnh, giới luật 
nghiêm trì, chứ đừng nên tu tập pháp môn nào khác cả, vì 
nếu có tu tập bất cứ một pháp nào cũng chỉ là ức chế tâm 
mà thôi. Ngày xưa các Tổ không có người tu chứng hướng 
dẫn nên các Ngài tuy tu tập theo pháp môn của Phật, 
nhưng đã biến pháp môn của Phật thành pháp môn ức chế 
tâm của ngoại đạo. Đó là một lỗi lầm rất lớn của các Tổ, 
làm cho người đời sau mất đường lối tu tập theo đúng 
Chánh Phật pháp. 


- Thứ ba: Pháp môn độc nhất của Phật ở đây đã khiến cho 
những nhà học giả điên đầu, không thể hiểu được, nhất là 
lời dạy này: “Wj ấy đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hoá 
sanh, nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui lại 
đời này nữa”. Nếu đoạn kinh mày không được giải thích rõ 
ràng thì mọi người sẽ nghĩ rằng Đạo Phật có thế giới siêu 
hình. Nếu dựa vào kiến giải của những nhà học giả cho 
rằng Đạo Phật có thế giới siêu hình thì rất oan uông cho 
Phật Giáo, khiến cho Phật Giáo tự mâu thuẫn lại với nó. 


2104 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Phật Giáo cho rằng không có thế giới siêu hình là vì chủ 
trương tự lực vượt thoát khổ đau, không nhờ tha lực: “7 
thắp đuốc lên mà đi”. Bởi vì nếu có thể giới siêu hình thì 
phải có tha lực, mà có tha lực thì sẽ có sự bất công. Có sự 
bất công thì trong cuộc đời này đau khô sẽ không bao giờ 
hết và như vậy bốn chân lý loài người của Phật Giáo 
không còn là chân lý nữa. Và thế gian này sẽ không còn có 
công bằng và công lý, chỉ còn là một cuộc sống bất công. 
Tôn Giáo chỉ là một mánh khoé lừa đảo bằng hình thức 
cầu khẩn, cúng tế, bái lạy, v.v... Các đắng thiêng liêng ảo 
tưởng của các tôn giáo gia hộ tai qua, nạn khỏi, bệnh tật 
tiêu trừ, chỉ là những trò bịp bợm, chứ thế gian này khô 
cũng không bao giờ hết khổ. Và cũng vì vậy mà nên đạo 
đức nhân bản — nhân quả của con người không bao giờ có 
được. 


Muốn biết rõ Phật Giáo không có thế giới siêu hình qua 
đoạn kinh Bát Thành này thì chúng tôi xin rút ra và giải 
thích một pháp trong tắm pháp của kinh Bát Thành, 
chẳng hạn như bài pháp thứ nhất là pháp Sơ Thiền. Xin 
các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh này: “Ở đây này gia 
chủ, Tỳ kheo ly dục ly bắt thiện pháp chứng và trú thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị 
ấy suy tư và được biết: “Sơ Thiền này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tứ tác 
thành, thời sự vật ấy là vô thường chịu sự đoạn diệt.” Vị ấy 
vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan 
hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui 
đời này. Này gia chủ như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, 
bậc Trí Giả, Kiến Giả, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác 
tuyên bố... ” 


- 105- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Qua đoạn kinh này chúng ta cần lưu ý đoạn: “Sơ Tiền 
này là pháp hữu ví, do suy tư tắc thành. Phàm sự vật gì là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường 
chịu sự đoạn diệt. ” 


Bốn Thánh Định là Thiền Hữu Sắc, Thiền Hữu Sắc là 
pháp hữu vi do ý thức tu tập làm nên (do suy tư tác 
thành), và như vậy bốn Thiền là pháp vô thường, mà pháp 
vô thường là phải chịu sự hoại diệt (thời sự vật ấy là vô 
thường chịu sự đoạn diệt). 


Đoạn kinh trên đã xác định cho các bạn thấy rất rõ trạng 
thái Sơ Thiền trong tâm các bạn không phải là trạng thái 
vĩnh hằng mà chỉ là một trạng thái thọ hưởng phước thiện 
trong một thời gian nhất định. Khi thọ hưởng phước thiện 
do diệt năm hạ phần kiết sử hết thời gian nhất định thì 
trạng thái ấy bị hoại diệt vì nó là pháp hữu vi vô thường. 


Thưa các bạn! Trạng thái ấy không phải là cảnh giới siêu 
hình như các bạn tưởng. Khi nào các bạn nhập Sơ Thiền 
là bạn cảm nhận trạng thái hÿ lạc do ly dục sanh có tầm, 
có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm, do ý thức bạn biết rất rõ 
như vậy làm sao là cảnh giới siêu hình được. Ngoài ý thức, 
thân và tâm của bạn thì không có cái biết và cái cảm nhận 
trạng thái Sơ Thiền đó. Khi thân tâm bạn hoại diệt mắt thì 
trạng thái hỷ lạc của Sơ Thiền cũng không còn. Trạng thái 


hỷ lạc của Sơ Thiên không còn thì làm sao bảo rắng có 


cảnh siới Sơ Thiên Thiên được. Không có cảnh giới Sơ 
Thiền Thiên thì làm sao bảo rằng có thế giới siêu hình 


được. Phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy ngẫm lại 
rồi mới tin lời chúng tôi nói. Nếu các bạn nhập định và có 
Tam Minh thì khỏi cần chúng tôi phải giải thích, vì các 
bạn cũng thấy rõ như chúng tôi. 

Điều đặc biệt ở đoạn kinh này là nhập vào cho được trạng 
thái Sơ Thiền và an trú trong trạng thái đó, đừng lìa khỏi 


- 106 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


trạng thái đó, dù bất cứ có những pháp ác nào tác động 
vào thân tâm bạn, bạn cũng đừng rời bỏ trạng thái này, 
như đoạn kinh đã dạy: “Wj ấy vững trú ở đây đoạn trừ 
được các lậu hoặc”. Các bạn nên lưu ý bốn chữ: “vững frú 
ở đây”. Nếu các bạn có được cơ thể còn khỏe mạnh không 
bị chết một cách đột ngột và cứ luôn luôn an trú nơi trạng 
thái này thì các bạn sẽ đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc 
và chứng quả vô lậu A La Hán. Còn nếu các bạn có cơ thể 
suy yếu hay bệnh tật, chết thình lình, lậu hoặc chưa đoạn 
trừ thì các bạn nên vững trú nơi trạng thái Sơ Thiền này, 
vì trong trạng thái Sơ Thiền là các bạn đã đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, như kinh đã dạy: “Và nếu các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này (Sơ Thiên), do 
hoan hỷ pháp này (Sơ Thiên), vị ấy đoạn trừ được năm hạ 
phân kiết sử”. 


Khi đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử tức là nhập Sơ 
Thiền, lúc bấy giờ cơ thể không may bị bệnh chết thì trang 
thái Sơ Thiền này được tưởng thức tu tập tiếp để đoạn 
diệt lâu hoặc. Khi lậu hoặc được đoạn diệt sạch thì trạng 
thái Sơ Thiền này liền mất và thay thế vào trang thái Niết 
Bàn. Khi ở trạng thái Niết Bàn thì không còn tương ưng 
với chúng sanh nữa, nên không còn tái sanh làm người, 
như trong kinh đã dạy: “được hóa sanh, nhập Niết Bàn tại 
cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này”. Ở đoạn kinh này có 
nhiều người đã hiểu lầm hai chữ “høá sanh ” vì cho rằng 
có hóa sanh là phải có một thế giới siêu hình. Họ hiểu 
rằng: Hóa sanh là biến hóa sanh ra cũng giống như người 
thị hiện thần thông một thân biến ra nhiều thân. Thật ra, 
chữ hoá sanh ở đây phải hiểu nghĩa là tưởng uẫn. Khi 
thân tứ đại này: mắt là sắc uẫn diệt; sắc uẫn diệt thì bốn 
uẫn kia cũng đều diệt theo, chỉ còn nghiệp tiếp tục luân 
hồi tái sanh. Nhờ tu tập nhập được Sơ Thiền nên năm hạ 


phần kiết sử đoạn diệt nên nghiệp thế gian đã bị muội 


- 107 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lược, không còn tương ưng với nghiệp chúng sanh, do đó 
không thể tái sanh luân hồi. Con người vốn do năm uẫn 
duyên hợp tạo thành nên không có một linh hồn thường 
còn bất biến. Vì thế khi sắc uẫn diệt mà nghiệp không 
tương ưng với nghiệp chúng sanh thì không tái sanh được, 
tại vì hành giả đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sử. Khi đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử thì từ trường thiện do sự đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử phóng xuất ra và bảo vệ sắc uẫn 
làm cho sắc uẫn không bị hư hoại, giống như một người 
đang ngủ nằm mộng. Khi một người tu hành thân tứ đại 

chết thì không nên đem thiêu đốt, chỉ nên đem chôn cất 


nơi khô ráo để giúp cho người ây tiếp tục tu tập bằng 
tưởng uân. Tu tập bằng tưởng uân giông như trong chiêm 


bao thấy tu tập vậy, nhưng lúc bây giờ sắc uẫn phải không 
bị hư hoại; nêu sắc uân hư hoại do một nhân duyên gì thì 
người ấy không còn tu tập được và như vậy duyên người 
ấy đã thọ hết phước báo đoạn diệt năm hạ phần kiết sử. 


Mọi người đều dễ hiểu lầm chỗ hóa sanh trong bài kinh 
này. Trong kinh Nikaya có nhiều bài kinh nhắc đến chỗ 
hóa sanh này, nếu không phải là một người tu chứng thì 
không thể hiểu được. Cho nên sự hiểu biết của các nhà học 
giả đã biến Phật Giáo thành một tôn giáo có thế giới siêu 
hình: Có Linh hồn, Thần thức hay Phật tánh giống như 
tẤt cả các tôn giáo khác. Hiểu như vậy thì Phật Giáo sẽ tự 
mâu thuẫn lại nó, lúc thì nói 33 cõi Trời là cõi tưởng, lúc 
thì nói hóa sanh vào cõi Trời Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam 
Thiền, Tứ Thiền, v.v... Khi người ta không hiểu hai chữ 
“hóa sanh” thì nghĩ tưởng rằng phải có cõi siêu hình mới 
có hóa sanh. Thật ra hai chữ hóa sanh còn nằm trong bốn 
loại sanh của loài thực vật và động vật trên hành tỉnh này. 
Bồn loại sanh này gồm có: 


- Thấp sanh như loài rong rêu, có cây, loài động vật sanh 
nơi âm thấp. 


- 108 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- Noãn sanh như loài thảo mộc (hạt giống), loài động vật 
như chim, thú sanh trong trứng. 


- Thai sanh như loài người, loài thú sanh ra con. 


- Hoá sanh không phải là những Thần, Tiên biến hoá như 
trong truyện Tàu, như các phù thủy trong truyện cỗ tích 
Tây Phương. Hoá sanh là một sự hợp duyên của qui luật 
nhân quả tạo thành vạn vật trong vũ trụ; hóa sanh là một 
sự hợp các gen tạo thành người, vật như các nhà khoa học. 
Các nhà tu theo Phật Giáo có đủ bảy năng lực Giác Chỉ 
dùng thực hiện sự hóa sanh nghĩa là phối hợp các gen tạo 
thành người, vật và vật dụng theo ý muôn của mình, giống 
như chúng ta hợp các duyên tạo thành nhà cửa, đồ vật 
dụng như: Bàn, ghế, tủ, giường, chỏng,v.v... Cho nên đừng 
hiểu hóa sanh là khi chết linh hồn biến hoá vào cảnh giới 
siêu hình. 

Chữ hóa sanh ở đây có nghĩa là tâm bám chặt ở trạng thái 
Sơ Thiền hoặc luôn luôn giữ tâm sống trong trạng thái ấy 
thì các lậu hoặc lần lượt cũng sẽ được đoạn trừ, như kinh 
dạy: “Wj ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc”. Và 
nếu chưa đoạn trừ được các lậu hoặc mà lỡ mất thân 
(chết) thì tiếp tục tu tập bằng tưởng thức như trên đã nói. 
Tu tập bằng tưởng thức được là nhờ nhập được Sơ Thiền; 
nhờ Sơ Thiên mà diệt được năm hạ phần kiết sử; nhờ diệt 
được năm hạ phần kiết sử nên phát sinh từ trường bảo vệ 
thân tứ đại không bị hư hoại, nhờ đó mà tưởng thức thay 
thế ý thức tu tập cho đến khi lậu hoặc diệt sạch, như kinh 
dạy: “Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham 
luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết Bàn tại 
cảnh giới ấy, khói phải trở lui đời này”. Như vậy chỉ cần 
được nhập Sơ Thiên thì chúng ta cũng vào được Niết Bàn, 
tức là cũng đã đi đến nơi đến chốn. 


- 109 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Bài kinh này dạy tám pháp độc nhất, chỉ cần tu một pháp 
là đã đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, không cần phải 
tu cả tám pháp. Nhưng ở đây chúng tôi xin các bạn lưu ý, 
các bạn nên nhớ tùy theo khả năng của mình có đủ sức 
kham nhẫn một pháp này hay không? Nếu không đủ sức 
thì các bạn tu tập cũng chỉ hoài công mà thôi. 


BÀ LA MÔN 
LỜI PHẬT DAY 


“4i biết được đời trước 

Thấy Thiên giới, đọa xứ 

Đạt dược sanh diệt tận 

Thắng trí, tự viên thành 

Bậc Máu Ni đạo sĩ 

Viên mãn mọi thành tựu 

Ta gọi Bà La Môn”. Kinh Pháp Cú. 
CHÚ GIẢI: 


Một lần nữa Đức Phật xác định cho chúng ta thấy một tu 
sĩ Phật Giáo được gọi như thê nào là một Bà La Môn chân 
chánh trong những tiêu chuân nào? 


Đọc bài kệ trên đây trong kinh Pháp Cú chúng ta mới 
thấy rõ một vị tu sĩ Phật Giáo được gọi là Bà La Môn chân 
chánh thì phải hội đủ những tiêu chuẩn: 

1- Biết được đời trước của mình là phải có Tam Minh. 
Trong Tam Minh có Túc Mạng Minh. Có Túc Mạng Minh 
mới biết được nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ của 
mình và của người khác. Một Bà La Môn chân chánh tu 
tập phải có Túc Mạng Minh biết được nhiều đời của mình 
thì mới được gọi là một Bà La Môn, bằng không biết thì 
không được gọi là Bà La Môn. Cho nên câu kệ này dạy: 
“4i biết được đời trước ”. 


- 110- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chúng ta hiện giờ nhìn lại tu sĩ Phật Giáo có vị nào tu tập 
biết được nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của mình 
chưa? Nếu chưa biết thì chưa được gọi là Thánh Tăng, 
Thánh Ñi¡, chưa được gọi là Bà La Môn chân chánh. Phải 
không các bạn? 


2- Một người được gọi là Bà La Môn chân chánh là phải 
có trí tuệ nhân quả thấy thiện và ác rất rõ ràng. Người 
thấy thiện ác rõ ràng là người có chánh tri kiến. Người có 
chánh tri kiến là người ly dục ly ác pháp. Người ly dục ly 
ác pháp là người tâm bất động trước các pháp và các cảm 
thọ. Người có tâm bất động là người xứng đáng được gọi 
là Bà La Môn chân chánh. 


Hiện giờ nhìn xem những tu sĩ Phật Giáo thì chúng ta biết 
ngay họ chưa ly dục ly ác pháp vì họ còn ăn uống và ngủ 
nghỉ phi thời, tâm còn ham vui, thích tài sản, của cải, tiên 
bạc, nhà cửa sang đẹp, như chùa to Phật lón, v.v... Chính 
họ không thấy những sự ham muốn đó là dục, là ác pháp. 
Do như vậy họ chưa xứng đáng làm Thánh Tăng, Thánh 
Ni; chưa xứng đáng làm Thánh Tăng, Thánh Ni thì làm 
sao xứng đáng làm đệ tử của Phật được. Họ là những 
người không thấy nhân quả thiện ác thì làm sao được gọi 
là Bà La Môn chân chánh. 


Cho nên câu kệ thứ hai Đức Phật đã xác định: “Thấy 
Thiên giới, đọa xứ”. Câu này chúng ta phải hiểu nghĩa cho 
rõ ràng. Vậy Thiên giới và đọa xứ là gì? 

Thiên giới là cõi Trời; đọa xứ là địa ngục. Ở đây không 
phải là cõi Trời mà là Thập thiện, ở đây không phải là địa 
ngục mà là Thập ác. Thấy thiên giới, đọa xứ là thấy Thập 
thiện, thập ác. Thấy Thập thiện và Thập ác là thấy nhân 
quả. Thấy được nhân quả thì mới được Đức Phật chấp 
nhân là Bà La Môn chân chánh. Có hiểu nghĩa như vậy 


-lII- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mới hiểu lời Đức Phật dạy. Các bạn có hiểu đúng nghĩa 
như vậy không? 


Nhưng một vị Bà La Môn chân chánh đâu phải tu tập có 
bấy nhiêu pháp thôi, mà còn phải tu tập nhiều hơn nữa, 
phải làm chủ sanh tử như câu kệ dưới đây: “Đạt được 
sanh diệt tận”. Vậy, sanh diệt tận nghĩa là gì? 


Sanh là đời sống, sự sống; diệt là chết, sự chết; tận là tận 
cùng, cuối cùng, chấm dứt. Toàn nghĩa câu này là phải đạt 
cho được sự tận cùng sống chết của kiếp làm người thì mới 
được Đức Phật chấp nhận là một Bà La Môn chân chánh, 
còn chưa tu tập được như vậy thì chưa xứng đáng là Tăng 
là Ni đệ tử của Phật. 

Làm một đệ tử của Đức Phật đâu phải dễ. Phải không hỡi 
các bạn? Phải đầy đủ thắng trí. Vậy thắng trí là gì? Thắng 
trí là một trí tuệ chiến thắng mọi ác pháp và các cảm thọ, 
một trí tuệ không bao giờ chịu khuất phục trước mọi trở 
ngại, gian nan hay mọi việc khó khăn nào, luôn luôn giành 
phần thắng về mình. Có thắng trí như vậy là có sự chiến 
thắng vẻ vang trong trận giặc sanh tử luân hồi. Người có 
thắng trí mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, mới xứng 
đáng là Bà La Môn chân chánh, nên câu kệ dạy: “Thắng 
trí, tự viên thành ”. 


Người có thắng trí là người thành tựu đạo giải thoát dễ 
dàng, đâu cân øì tu tập nữa. Có đúng như vậy không các 
bạn? 
Hai câu kệ cuối cùng để tán thán một người tu sĩ Phật 
Giáo thành tựu viên mãn đạo giải thoát: 

“Bậc Máu Ni đạo sĩ 

Wiên mãn mọi thành tựu ”. 


-112- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Vậy, Mâu Ñi và viên mãn nghĩa là gì? Mâu Ni dịch âm 
tiếng Phạn là Mouni có nghĩa là năng nhơn, năng từ, năng 
mãn, năng (ịch,v.v.. Năng nhơn nghĩa là lòng thương 
người; năng từ là lòng từ bi; năng mãn là tâm tròn đầy 
đức hạnh; năng tịch là tâm bất động trước các pháp và 
các cảm thọ. Tóm lại nghĩa của toàn câu kệ này là bậc đạo 
sĩ đầy đủ những năng lực siêu việt không có một người 
nào hơn được “Bác Mâu Ni đạo sĩ”. 


Viên mãn: là tròn đầy, đầy đủ, không còn thiếu khuyết 
một chỗ nào cả. Nghĩa của câu này là tất cả những pháp 
môn tu hành của Phật Giáo đều đã tu hành xong: “Vïên 
mãn mọi thành tựu ”. 


Đọc bài kệ trên đây chúng ta thấy được những kết quả vĩ 
đại của một người tu theo Phật Giáo mà đáng được gọi là 
Bà La Môn chân chánh thì đâu phải dễ như toàn bài kệ : 


“Ai biết được đời trước 

Thấy Thiên giới, đọa xứ 

Đạt dược sanh diệt tận 

Thắng trí, tự viên thành 

Bậc Máu Ni đạo sĩ 

Viên mãn mọi thành tựu 

Ta gọi Bà La Môn. ” 
Được gọi là Bà La Môn là phải tu tập cho đến nơi đến 
chốn, chứ không phải tu danh, tu lợi theo kiểu Đại Thừa 
và Thiền Tông. Có đúng như vậy không các bạn? 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


MỘT TU SĨ PHẬT GIÁO MÀ SÓNG PHẠM GIỚI 
PHÁ GIỚI LÀM NHỮNG ĐIÊU MÊ TÍN LÀ HỌ TU 
THEO NGOẠI ĐẠO ĐA THÂN GIÁO BÀ LA MÔN 
CHỨ KHÔNG PHẢI TU SĨ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT 


Hỏi: Kính bạch Thây, Bà La Môn nào trong kinh Pháp Cú 
mà Đức Phật ca ngợi và Ba La Môn nào mà Đức Phật chê, 
bài bác. Xin Thấy dạy cho chúng con được rõ? 


Đáp: Bà La Môn được Đức Phật khen ngợi là một Bà La 
Môn sống đúng giới luật và chánh pháp của Phật, còn 
sống không đúng giới luật và chánh pháp của Phật thì Đức 
Phật không chấp nhận. Vậy chúng ta hãy đọc lại những 
bài kinh Pháp Cú thì sẽ biết rõ ràng hơn: 

*Với người thân, niệng, ý 

Không làm các ác hạnh 

Ba nghiệp được phòng hộ 

Ta gọi Bà La Môn” 


Thân, miệng, ý không làm các ác hạnh tức là sống đời 
sông giới luật nghiêm chỉnh, thường tu tập các pháp ly 
dục ly ác pháp diệt ngã xả tâm tức là phòng hộ ba nghiệp. 


“Đoạn hết các kiết sử 

Không còn gì lo sợ 

Không đắm trước buộc ràng 

Ta gọi Bà La Môn” 
Đoạn hết các kiết sử tức là dùng pháp ngăn ác diệt ác (Tứ 
Chánh cần) đó là Bà La Môn tu đúng pháp được Đức Phật 
chấp nhận. Không đắm trước buộc ràng tức là hộ trì các 
căn: mắt, tai, mũi, miệng. thân, ý không cho dính mắc sáu 
trần: Sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp. 

“Bỏ điều ưa, điều ghét 

Thanh lương, không nhiễm ô 


sii4- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Hùng dũng thắng mọi cõi 
Ta gọi Bà La Môn” 


Thân tâm được trong sạch không cấu uế như vằng trăng 
sáng, tịnh lặng giữa đêm trường sâu thắm và tắt cả những 
hữu ái đều được đoạn trừ. Nếu người nào giữ thân tâm 
được như vậy là tu tập Tứ Niệm Xứ được viên mãn. Người 
ấy được Đức Phật chấp nhận là một Bà La Môn. 


“Như trăng sạch không uỄ 
Sáng trong và tịnh lặng 
Hữu ái được doạn tận 

Ta gọi Bà La Môn” 


Tóm lại người được Đức Phật gọi là Bà La Môn là phải 
sống đúng giới luật thường ngăn ác diệt ác pháp “Chư ác 
mạc tác, chúng thiện phụng hành”. Một Bà La Môn tu tập 
và sống như vậy chính là tu sĩ Phật Giáo một bậc Sa Môn 
Phạm Hạnh, còn ngược lại là một Bà La Môn của đạo Bà 
La Môn; hay nói cách khác một tu sĩ Phật Giáo sống 
phạm giới, bẻ vụn giới, sống chạy theo danh lợi làm những 
điều mê tín lừa đảo tín đồ... đó là Bà La Môn của Đạo Bà 
La Môn chớ không phải một tu sĩ Phật Giáo (một bậc Sa 
Môn Phạm Hạnh).(Trích ĐVXP - 6) 


(Trưởng Lão tiếp Phật Tử Thành Phố về Tu Viện xin bái kiến tu học) 


- 115- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


LÀ PHẬT TỬ THÌ PHẢI TU 
ĐÚNG PHÁP ĐỨNG CÁCH ĐÚNG CĂN CƠ ĐẶC TƯỚNG 


Hỏi: Kính thưa Thây, Thây dạy chúng con, hằng ngày phải 
tu cho dúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ đặc tướng của 
mình, song chúng con chưa thấu triệt lắm, kính mong Thây 
chỉ dạy cho chúng con được thâm hành Phật Pháp, để sớm 
đặng giải thoát thân tâm. 

Đáp Muốn tu tập đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ đặc 
tướng như thế nào? 


Chúng ta nên chia làm ba phần: 
Đúng pháp. 

Đúng cách. 

Đúng căn cơ đặc tướng. 

ĐÚNG PHÁP 


Sau khi nghiên cứu tường tận biết rõ pháp môn nào là của 
Phật, pháp môn nào không phải của Phật. 


Vị dụ : 


1/ Pháp môn của Phật là pháp xả tâm, chứ không phải là 
pháp môn ức chế tâm. 

2/ Pháp môn của Phật là pháp môn vô ngã ác pháp, hữu 
ngã thiện pháp. 

3/ Pháp môn của Phật là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. 

4/ Pháp môn của Phật là pháp môn toàn thiện. 

5/ Pháp môn của Phật là một pháp môn đạo đức nhân bản 
không làm khổ mình khổ người và khỗ tất cả chúng sanh. 
6/ Pháp môn của Phật là một pháp môn huấn luyện tâm, 
rèn luyện tâm, như lý tác ý. 

7/ Pháp môn của Phật là một pháp môn dùng để dẫn tâm 
vào đạo đức làm Người, làm Thánh... 


- l116- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nếu các con biết rõ đúng pháp thì sẽ tu tập đúng pháp. 
Ngoài bảy sự hiểu biết trên đây là đúng về Phật pháp cón 
là sự hiểu sai, hiểu sai Phật pháp tức là tu sai, tu sai thì phí 
công vô ích mà còn tạo thêm gánh nặng cho Phật tử (tín 
đồ) cúng dường. 


Cho nên trước khi đi tu thì phải nghiên cứu cho tường tận 
lời dạy của Đức Phật rôi mới tu. 


ĐÚNG CÁCH 

Tu tập đúng cách, tức là tu tập xả tâm, xả tâm đúng cách 
tức là phải khéo léo thiện xảo, tu tập đúng cách là không 
bao giờ ức chê tâm. 

Tu tập đúng cách là phải biết pháp nào tu trước pháp nào 
tu sau... 


Vị dụ : 


Như pháp tam vô lậu học (Giới - Định — Tuệ) thì Giới luật 
phải tu trước, sau khi tu giới luật xong, nghĩa là sống đúng 
giới luật không có vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới tu 
tập thiền định, còn vi phạm giới Iuật dù là một giới rất nhỏ 
thì cũng còn phổi tu giới luật trở lại, chứ không được tu 
Thiền Định chừng nào giới luật thanh tịnh thì mới bắt đầu 
tập tu Thiền Định. Sau khi nhập xong Tứ Thiền thì mới bắt 
đầu tu Trí Tuệ, thiền định chưa xong mà vội íw frí tuệ là tu 
sư, tu như vậy trở thành Tưởng fuệ chứ không phải là Trí 
Tuệ. 


Cũng như tu tập Tứ Thánh Định thì phải tu tập Sơ Thiền 
trước tiên, sau khi Sơ Thiền được sung mãn thì mới tu tập 
Nhị Thiền, sau khi Nhị Thiền được sung mãn thì mới tu 
tập Tam Thiền, sau khi Tam Thiền được sung mãn thì 
mới tu tập Tứ Thiền. 


-117- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nếu chúng ta tu tập không đúng cách thì cũng giống như 
con bò, chân trước chưa bước mà chân sau đã bước thì 
con bò không thể nào đi được. Cũng giống như vậy, người 
tu sĩ Đạo Phật giới luật chưa nghiêm trì mà tu thiền định 
thì chẳng bao giờ có thiền định được, thiền định của 
những người tu sĩ phạm giới là thiền định tưởng. Đó là 
những người tu không đúng cách. 

TU ĐÚNG CĂN CƠ ĐẶC TƯỚNG 


Nếu tu tập không đúng căn cơ của mình thì cũng giống 
như người nhạc sĩ lên dây đàn, căng quá thì đút dây, 
chùng quá thì không thành tiêng. 


Do đó khi tu hành chúng ta phải biết căn cơ của mình. 
Vậy muốn biết căn cơ của mình thì phải biết như thế nào? 
Căn cơ của chúng ta thể hiện qua nhân tướng và hành 
tướng. Vì thế khi tu tập chúng ta nên tu tập theo nhân 
tướng và hành tướng tự nhiên của mình. 


Vị dụ: 


Hành tướng ngoại tự nhiên của mình đi chậm, khi tu tập 
thì phải theo hành tướng đi chậm mà tu, không được đi 
nhanh, cũng không đi quá chậm. Khi hành tướng tự nhiên 
của mình đi nhanh thì tu tập không được đi chậm hoặc 
quá chậm hoặc quá nhanh, phải đi với tướng tự nhiên của 
mình. 


Hành tướng nội tự nhiên của mình khi hơi thở chậm thì 
nên tu tập theo hơi thở chậm, hơi thở nhanh thì nên tu tập 
theo hơi thở nhanh, không nên hơi thở chậm mà khi tu tập 
thì lại thở nhanh cũng như hơi thở nhanh mà khi tu tập 
thì lại thở chậm, tu như vậy không tự nhiên. Không tự 
nhiên thì có sự ức chế mà có sự ức chế thì có chướng ngại 
pháp, có chướng ngại pháp thì không có giải thoát ngay 


- II8- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


liền, không có sự giải thoát ngay liền là tu sai pháp Phật, 
tu sai pháp Phật tức là tu theo pháp môn của ngoại đạo. 


Nhân tướng là hình dáng của cơ thể, có người có nhân 
tướng cao, nhưng cũng có người có nhân tướng thấp, 
người đẹp, người xâu, người trắng, người đen, người mập 
người ôm, người mặt dài, mặt ngăn, mặt vuông, mặt chữ 
điền, mặt bầu, mặt tròn. v.v.. . TẤt cả mọi hình tướng khác 
nhau đều gọi là nhân tướng. 


Người tu theo Đạo Phật không nên vì nhân tướng mà tu 
tập. Ước mơ có một tướng đẹp như Phật, 32 tướng tôt tám 
mươi vẻ đẹp. 


Ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp có còn đâu, khi 
Đức Phật nhập Niêt bàn chỉ còn lại một nắm xương vụn 
bât tịnh thiêu chưa cháy hệt. 


Mục đích của Đạo Phật là ứâm bất động trước các pháp và 
các cảm thọ chứ không phải tướng tốt. Dưới đôi mắt của 
Phật thì nhân tướng của con người chỉ là tứ đại duyên 
hợp, bắt tịnh uế trược không có đáng cho chúng ta quan 
tâm, nhưng trong khi tu tập chúng ta biết sử dụng nó như 
sử dụng một con ngựa để đi đường xa vạn dậm. Vì thế 
chúng ta phải biết cách khi thì dụ dỗ khi thì ra lệch, chứ 
không bắt ép nó tu tập nhiều thì cũng không tốt mà tu tập 
ít thì cũng không có lợi, không được khổ hạnh ép xác, mà 
cũng không được lợi dưỡng phá giới luật. 

Ngày ngày tu tập phải tùy theo đặc tướng của mình mà 
thực hiện cho đúng pháp thì có kết quả lợi ích rất lớn. 
(Trích ở sách ĐVỰXP) 


-119- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


KHÔNG SỞ HỮU 
LỜI PHÂT DAY 


Ai quá, hiện, vị lai 
Không một sở hữu gì 
Không sở hữu, không nắm 
Ta gọi Bà La Môn”. (Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La 
Môn). 
CHÚ GIẢI: 


Bốn câu kệ trên đây để xác định một vị tu sĩ Phật Giáo 
đúng Thánh hạnh mà ngày xưa Đức Phật thường xem 
mình như một Bà La Môn nghiêm trì giới luật không hề 
sai phạm. 


Câu kệ thứ nhất dạy: “4 qgué, hiện, vị lai” Có nghĩa là 
người tu sĩ nào trong ba thời gian quá khứ, vị lai và hiện 
tại sống không có của cải tài sản, sống không gia đình, 
không nhà cửa, đời sống luôn luôn thiểu dục tri túc, chỉ có 
ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng 
khoáng như hư không. Đó là Phạm hạnh của người tu sĩ 
Phật Giáo. Người sống đúng Phạm hạnh như vậy mới 
được gọi là Bà La Môn. 


Vì thế câu kệ thứ hai đã xác định điều này: “Không một sở 
hữu øì”. Cho nên người tu sĩ không có của cải tài sản, 
không có gia đình, không có nhà cửa thì không có sự ràng 
buộc, không bị dính mắc. Do không bị tài sản, của cải ràng 
buộc, dính mắc thì đó là giải thoát các bạn ạ! Giải thoát 
phân thô về vật chất. Nếu phần vật chất đã lìa xa thì phần 
nội tâm quét cũng không còn khó khăn. Hai phần này gom 
lại là tâm đã ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là 
tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm bất 
động trước các pháp và các cảm thọ. 


- 120- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cho nên câu kệ thứ ba dạy: “Không sở hữu, không nắm”. 
Người tu sĩ tu tập mà đạt được tâm bất động như vậy thì 
Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Một vị tu sĩ Bà La Môn 
mà được Đức Phật chấp nhận là phải có những tiêu chuẩn 
hắn hoi như trên đã nói. Các bạn có nhận xét điều này 
không? 


Bởi vậy trong thời đại này, nhìn các tu sĩ Phật Giáo trong 
các hệ phái khác nhau thì chúng ta biết rõ Phật Giáo đã bị 
chia chẻ tan nát. Chia chẻ từ hình thức ăn mặc cho đến 
tỉnh thần giáo pháp, nhất là Đại Thừa Phật Giáo tự vỗ 
ngực xưng mình có 84 ngàn pháp môn. Có 84 ngàn pháp 
môn, nêu ai chấp vào pháp môn nào thì có thể chia ra làm 
nhiều hệ phái khác nữa. Và như vậy Phật Giáo còn gì gọi 
là nhất quán, giáo lý của Phật chỉ là những pháp môn góp 
nhặt. Đó là nói lên sự suy yếu rất lớn của Phật Giáo. 


Phật Giáo chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là “Đạo Đề”. 
Đạo Đề là một chân lý trong bốn chân lý bất di bất dịch 
của Đạo Phật, không ai có thể thay đỗi được. Thế mà bây 
giờ lại có (84.000) tám bốn ngàn pháp môn thì các bạn 
nghĩ sao. Có đúng là pháp môn của Phật không? 


Ngày xưa Đức Phật tu hành không có tham vọng như các 
Tổ ngày nay. Ngài tự thấy mình là một Bà La Môn, một 
Bà La Môn sông có đạo đức, không mê tín, không cúng 
bái, cầu siêu, cầu an, v.v... không lừa đảo người, trước mặt 
cũng như sau lưng, chỉ tu hành sống đúng Phạm hạnh, 
nhờ đó Ngài mới tìm thấy có sự giải thoát rõ ràng, cụ thể. 
Cho nên trong kinh Pháp Cú, Ngài thường nhắc nhở các 
vị Tỳ Kheo nào sống đúng giới luật thì người ấy được gọi 
là Bà La Môn chân chánh, còn những vị nào sống không 
đúng giới luật, phá giới, phạm giới thì Đức Phật gọi là Bà 
La Môn ngoại đạo. 


-121- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Trong thời gian hoằng hóa độ sanh, Đức Phật cũng tự cảm 
thấy mình là một Bà La Môn, nhưng một Bà La Môn sống 
trước mặt cũng như sau lưng mọi người không hề thiếu 
mười hai Đức Thánh hạnh này. Đó là: 


Như Lai 

A La Hán 

Ứng Cúng 

Chánh Biến Tri 

Minh Hạnh Túc 

Thiện Thệ 

Thế Gian Giải 

Vô Thượng Sĩ 

Điều Ngự Trượng Phu 

Thiên Nhơn Sư 

Phật. 

Thế Tôn. 
Chúng tôi xin giải nghĩa của mười hai hiệu Đức Thánh 
này: 
I- Nhự Lai: Dịch âm tiếng Phạn Tathàgata có nghĩa là vì 
theo con đường như thật đi tới mà thành Chánh Giác. 
Như Lai cũng có nghĩa là bậc tu hành đã xong, không còn 
tái sinh trở lại cuộc đời này nữa tức là đã làm chủ sinh, tử 
và chấm dứt luân hồi. 
Như Lai là một “Đức Thánh Không Đến Không Đi”. 


2- A La Hán: Dịch âm tiếng Phạn Arahant. A La Hán 
đồng nghĩa với Ứng Cúng có nghĩa là giết giặc phiền não, 
bất sanh mãi mãi ở trong Niết bàn, xứng đáng nhận sự 
cúng dường của Trời Người. Tóm lại bậc A La Hán đã 
thoát khỏi phiền não, được tự do tự tại, hoàn mỹ về mặt 
đạo lý, làm chủ được tư tưởng của mình, biết hết tất cả, có 
đủ sáu pháp huyền diệu, không phải chịu quả báo sống 


- 122- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


chết lần thứ hai. Danh hiệu này Đại Thừa cho là còn thấp 
kém chỉ là quả cao nhât của Tiêu Thừa. 


A La Hán còn gọi là “Đức Thánh Vô Lậu”. Đức không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 


3- Úng Cúng: Dịch âm tiếng Phạn Arhat nghĩa là bậc đã 
xa lìa mọi điêu ác, xứng đáng được hướng thọ sự cúng 
dường của Người, Trời. Bậc đây đủ phước báu không ai 
hơn. 


Ứng Cúng là đức hạnh xa lìa những điều ác xứng đáng là 
nơi phước báu vô lượng đê chúng sanh Trời Người cúng 
dường, nên gọi là “Đức Thánh Phước Điền ”. 


4- Chánh Biến Tri: Dịch âm tiếng Phạn Samyasambuddha 
nghĩa là chánh trí biết rõ mọi pháp như thật. Chánh biến 
tri còn có nghĩa là trí hiểu biết chân chánh không bị tà 
pháp, tà kiến, tưởng kiến, tà giáo lừa đảo, trí hiểu biết 
vượt ra khỏi sự hiểu biết trong khuôn khổ nề nếp phong 
tục, tập quán và các hệ tư tưởng của các tôn giáo trên thế 
gian này. 


Chánh Biến Tri còn gọi là “Thánh Hạnh Liễu Tri”. 


5- Minh Hạnh Túc: Dịch âm tiếng Phạn Vidyàcarana- 
sampana có nghĩa là bậc có đây đủ trí tuệ và đức hạnh. 


Trí Tuệ gồm đủ có ba: 
a) Ý thức tuệ 
b) Tưởng thức tuệ 
©) Tam minh tuệ. 
Tam Minh Tuệ gồm có ba: 
+ Vô thời gian tuệ 
+ Vô không gian tuệ 
+ Vô lậu tuệ. 


- 123- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Thánh đức gồm có bốn: 
Đức từ, 
Đức bị, 
Đức hỷ, 
Đức xả. 
Thánh hạnh gồm có năm hạnh: 


Thắng hạnh, 
Chánh hạnh, 
Trục hạnh, 
Diệu hạnh, 
Tịnh hạnh. 


6- Thiện Thệ: Dịch từ tiếng Phạn Sugata nghĩa là bậc đã 
tu tập hoàn thành con đường Bát Chánh Đạo, bậc đã làm 
xong các hạnh lành, không còn trở lui về ác pháp và cuộc 
đời này nữa. 

Thiện Thệ còn gọi là “Thánh hạnh tự tại sinh tử”. 


7- Thế Gian Giải: Dịch từ tiếng Phạn Lokavit: Có nghĩa là 
giải thích rõ các pháp trong thế gian, không còn pháp nào 
mà không giải thích được. Thế gian giải có nghĩa là bậc 
thông suốt tất cả các pháp thế gian. Bậc có thể hiểu rõ các 
lý và sự của loài hữu tình và vô tình. 

Thế Gian Giải còn gọi là “Thánh hạnh giải thông suốt các 
pháp thế gian °. 


8- Vô Thượng Sĩ: Dịch từ tiếng Phạn Anu Hara: Có nghĩa 
là bậc cao hơn hết trong các hàng chúng sanh. Một con 
người làm chủ tột đỉnh giải thoát, không còn có sự giải 
thoát nào cao hơn nữa. 


Vô thượng sĩ còn gọi là “Thánh hạnh giải thoát cao nhất”. 


312/4- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


9- Điều Ngự Trượng Phu: Dịch từ tiếng Phạn Purusa- 
danya-sàrathi: Có nghĩa là bậc điêu khiên được mình và 
tầt cả chúng sanh tức là bậc đã làm chủ được mình và tât 
cả các pháp, nói một cách dê hiệu hơn là bậc tâm đã bât 
động trước các pháp và các cảm thọ. 

Điều Ngự Trượng Phu còn gọi là “Thánh hạnh nhiếp phục 
các pháp và các cảm thọ”. 

10- Thiên Nhân Sự: Dịch theo tiếng Phạn Sàtàdc- 
vanàsyànàm: Nghĩa là bậc Thây của Trời, Người. Dạy cho 
Trời, Người những gì nên làm và những øì không nên làm. 
Thiên Nhân Sư còn gọi /à “Đức Thánh Thây Trời, Người”. 
l1I- Phái: Dịch âm chữ Buddha có nghĩa là bậc giải thoát 
hoàn toàn, bậc Giác Ngộ. 

Phật còn gọi là “Đức Thánh Giác Ngộ”. 

12- Thế Tôn: Dịch âm tiếng Phạn Bhagavat có nghĩa là bậc 
cao hơn hệt trong cõi Trời, Người, được tât cả Trời, Người 
đêu tôn kính quí trọng. 

Thế Tôn còn gọi là “Đức Thánh tôn kính”. 

Mười hai đức hạnh tối cao trên đây nếu người Tu sĩ nào 
làm được thì Đức Phật gọi người ây là Bà La Môn. 

Tóm lại bài kệ trên đây đã xác định một người Bà La Môn 
đúng tiêu chuân của Phật Giáo là không có một vật sở hữu 
nào cả suôt trong ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai 
thì mới đúng nghĩa: 


%Ai quá, hiện, vị lai. 


Không một sở hữu gì. — 
Không sở hữu, không năm 
Ta gọi Bà La Môn”. 


- 125- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đúng vậy, lúc nào cũng nhớ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh 
và hạnh tri túc thì mới xứng đáng là Bà La Môn của Phật 
Giáo. 

Đọc bài kệ này chúng ta mới biết Phật Giáo là do người 
sau lập thành tôn giáo lấy tên là Phật Giáo, còn riêng Đức 
Phật thì không có ý đó. Tại sao vậy? 


Bởi Đạo Phật là đạo đức của con người trên hành tỉnh 
này, nó là chân lý của loài người, nên không thể xây dựng 
nó thành tôn giáo được, vì tôn giáo sẽ bị hạn cuộc trong 
một số người rất ít, chứ không được phố cập rộng rãi 
khắp mọi người, mọi nơi. Và khi thành lập ra tôn giáo là 
sẽ chia chế con người, mà chia chẻ con người thì không 
còn là đạo đức. Hình thức chia chẻ là vì quyên lợi riêng tư 
cho cá nhân hay tập thể nhỏ. Cho nên các Tổ không hiểu 
điều này, vì quyền lợi riêng tư mà các Tổ đã làm một việc 
rất sai lầm, biến chân lý và đao đức của loài người thành 
chân lý và đạo đức riêng tư của tôn giáo. Một băng chứng 
rất hùng hồn, từ những tham vọng ấy, các Tổ đã chia nát 
Phật Giáo ra nhiều hệ phái, làm cho Phật Giáo suy yếu và 
mất gốc. Từ Phật Giáo của chung của nhân loại đã trở 
thành của riêng và còn của riêng nhiều vị Tổ nữa. Thật là 
đau lòng, phải không hối các bạn? 


Riêng Đức Phật chỉ thấy mình là một Bà La Môn và cố 
găng làm tốt hơn cho Bà La Môn Giáo, chứ không có mục 
đích thành lập tôn giáo riêng tư, chỉ vì người sau không 
hiểu ý Phật nên dựa vào 12 danh hiệu của Ngài mà đặt tên 
cho tôn giáo. Từ đó mới có tên là Phật Giáo. 


l7" m..- 


- 126 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


TỨ CHÁNH CÀN 
LỜI PHẬT DAY 


1- Ngăn ác 

2- Diệt ác pháp 

3- Sanh thiện 

4- Tăng trưởng thiện pháp. 
CHÚ GIẢI: 


Đó là lời dạy tu tập thiền định của Đạo Phật, một thứ 
thiền định ly dục ly ác pháp để khắc phục tâm tham ưu 
của hành giả, đề đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, làm 
chủ sanh già bệnh chết, và chấm dứt tái sanh luân hồi. 


Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp 
là pháp môn “Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cứn tức là Tân 
Lục, là Định Tư Cụ, là giới hành của Đạo Phát”. 


Đây là pháp môn vô lậu đệ nhất của Đạo Phật. Khi một 
hành giả bước chân vào Đạo Phật mà được sự hướng dẫn 
tu tập ngay liền pháp môn này, thì chắc chắn phải thấy kết 
quả giải thoát không có thời gian chờ đợi. Người được 
hướng dẫn pháp môn này là người có duyên phước đầy đủ 
với đạo giải thoát sâu xa nhiều đời. 


Chúng tôi không đủ nhân duyên, nên khi bước chân vào 
chùa lúc tám tuôi đời, không được dạy tu hành theo pháp 
này, mà chỉ được Thầy Tổ dạy cho hai thời công phu chiều 
và khuya rồi học thêm ứng phú đạo tràng, đánh đấu, 
trồng, mỗ để tụng kinh, niệm Phật, tụng niệm đám ma 
chay, cầu siêu, cầu an, làm tuần làm tự, cúng vong tiễn 
linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu cất nhà, dựng 
vợ, gả chồng, xây mồ mả và những lúc rảnh rang thì lần 
chuỗi niệm Phật lục tự Di Đà, v.v... Làm được những việc 
này các Thầy Tổ cho đó là những công phu tu tập. 


- 127- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu ra Thầy Tổ của chúng tôi 
chỉ dạy cho chúng tôi một cái nghề để sống như bao nhiêu 
nghề khác trong xã hội. Nhưng những nghề khác thì lương 
thiện, còn nghề của chúng tôi thì không lương thiện chút 
nào cả, nó là một nghề mê tín chuyên lừa đảo, dối gạt 
người để ngồi mát ăn bát vàng. Chúng tôi ở trong chùa 
hằng ngày mang mõ, chuông, đấu đi tụng niệm đám ma 
này hết, đến đám ma khác, không tụng đám ma thì lại 
tụng kinh cầu an, cầu siêu, làm tuần, làm tư, v.v... 


Quanh năm suốt tháng chúng tôi hành nghề này, thấy sao 
mà giả dối... Chúng tôi suy tư nghĩ lại rất buồn khô trong 
lòng nhưng không dám nói với ai, mà nếu hỏi đến các 
Thầy Tỗ thì bị la rầy mắng và còn bảo rằng nói bậy sẽ bị 
đọa địa ngục. 


Mãi đến khi chúng tôi được về thành phố vì chiến cuộc ở 
nông thôn bất an và được học thêm giáo lý của Đạo Phật, 
chừng đó chúng tôi nghiên cứu về Thiền Tông thì thấy 
Thiền Tông hay quá, không dạy làm những điều mê tín, 
lừa đảo, mà chỉ dạy tu tập ức chế tâm cho hết vọng tưởng 
để thành Phật hoặc giữ tâm không niệm thiện niệm ác thì 
kiến tánh thành Phật. Càng nghiên cứu sách kinh Thiền 
Tông thì lại càng thích thú. Những lời nói và hành động 
của các Tổ sao mà hay quá, nhất là những công án Thiền 
Tông lại tạo cho chúng tôi có một sức tò mò ghê gớm, cứ 
nghĩ rằng Thiền Tông có một cái gì bí ẩn ghê lắm không 
thể dùng tri kiến, ý thức mà hiểu được. Khi thấu hiểu 
Thiền Tông như thế chúng tôi đặt trọn lòng tin ở pháp 
môn này. Từ đó chúng tôi bỏ hết toàn bộ cuộc đời, quyết 
tâm theo tu tập thiền do HT Thanh Từ hướng dẫn. Suốt 
chín năm trời tu tập, đem hết sức tu tập để ức chế tâm 
không cho vọng tưởng. Trong đầu, niệm thiện niệm ác 
vắng bặt từ giờ này đến giờ khác. Lúc bấy giờ có 18 loại 
hÿ tưởng hiện ra (có thể gọi đó là thần thông), nhưng nhìn 


- 128- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


lại cũng không tìm thấy sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết, 
tâm tham, sân, sỉ vẫn còn. Cái đặc biệt nhất là loại thiền 
này khi hết vọng tưởng thì tuệ tưởng xuất hiện. Khi nó 
xuất hiện thì tất cả các công án đều thông suốt, thấy tánh 
thì rất rõ ràng vì mỗi khi động tay, động chân đều là Phật 
Tánh nơi đó, nhưng lại có tật thường dùng ngôn ngữ công 
án, vì thế nên thường xảy ra những cuộc tranh luận hơn 
thua, dù ai nói một điều gì thì chúng tôi cũng đều dùng 
công án đối đáp và vấn nạn họ. Thấy những hiện tượng lạ 
lùng như vậy, nên chúng tôi đành bỏ, dù khi ấy chúng tôi 
đã nhập được Thức Vô Biên Xứ Định. 


Khi tu tập không tìm được sự giải thoát nơi kinh sách Đại 
Thừa và Thiền Tông, chúng tôi phải tìm pháp môn khác. 
Sau này nhờ giới luật, chúng tôi học tập và rèn luyện sống 
đúng giới đức làm Người, làm Thánh của Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Trong khi sống đúng giới luật như vậy 
chúng tôi tu tập pháp môn Tứ Chánh Cần và dùng pháp 
hướng tâm Như Lý Tác Ý: “Ly đực, ly ác pháp, tâm như 
cục đất, ly tham, sân, sỉ cho thật sạch” Chính nhờ sống 
đúng giới luật và tu tập như vậy chúng tôi cảm thấy tâm 
mình thanh thản, an lạc và vô sự, ít phóng dật, thường 
thích sống độc cư một mình. Và cũng chính nhờ tu tập 
như vậy tâm chúng tôi hết tham, sân, sỉ và thường ở trong 
một trạng thái tâm bất động an lạc vô cùng, không thể 
diễn tả cho các bạn hiểu được vì đó là trạng thái ly dục ly 
bất thiện pháp. 


Sau khi tu xong chúng tôi mới hiểu Giới Hành của Đạo 
Phật không phải là pháp môn nào khác hơn là “7 Chánh 
Cân”. Tứ Chánh Cần là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, chỉ có pháp môn này 
tu tập trên Tứ Niệm Xứ mà chúng tôi làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết. Do thế Đức Phật dạy: 


- 129- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


* Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật Giáo”. 


ĐỨC PHẬT KHUYÊN TU TẬP BÓN TINH CẢN 
LỜI PHẬT DẠY 


%1- Tỉnh cần chế ngự 
2- Tỉnh cần đoạn tận 
3- Tỉnh cần tu tập 
4- Tỉnh cần hộ trì. ” 


CHÚ GIẢI: 


Bốn tỉnh cần là gì? 

Bồn tỉnh cần là bốn pháp môn mà người đệ tử của Phật 
cần phải siêng năng tu tập hằng ngày không được biếng 
trễ cũng giông như ngày nào chúng ta cũng phải ăn cơm 
uống nước vậy. 


Bài tu tập thứ nhất: 71NH CÂN CHÉ NGỤ: Vậy tỉnh cần chế 
ngự nghĩa là gì? 

Muốn hiểu bài học thứ nhất thì chúng ta phải hiểu những 
chữ tỉnh cân và chê ngự cho rõ ràng. Vậy tỉnh cân có 
nghĩa là gì? 

Tỉnh cần có nghĩa là siêng năng, chuyên cần, giờ nào cũng 
làm việc không nghỉ ngơi. 

Chế ngự nghĩa là gì? 

Chê ngự có nghĩa, ngăn chặn, không làm theo. 

Ở đây, Đức Phật dạy chúng ta tỉnh cần chế ngự, có nghĩa 
là bảo chúng ta “tu tập phải từng giây, từng phút, từng sát 
na siêng năng, chuyên cần liên tục, không được biếng trễ, 


- 130- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


không được gián đoạn sự ngăn chặn, không được làm theo 
lòng ham muôn và tâm hung ác của chính mình” tức là 
hăng ngày phải siêng năng, tỉnh cân ly dục ly ác pháp. 


Để cho hiểu dễ dàng hơn thì cần phải có những ví dụ: 


1) Khi tâm chúng ta khởi muốn ăn phi thời thì ngay đó 
chúng ta ngăn chặn quyết liệt không cho ăn. Ngăn chặn 
quyết liệt không cho ăn, đó là chế ngự lòng tham muốn 
(dục) hay nói cách khác là ly dục về ăn. 


2) Chưa đến giờ đi ngủ mà thân tâm bị hôn trầm, thùy 
miên muốn đi ngủ. Chúng ta muốn ngăn chặn sự buồn 
ngủ, không làm theo nó, liền đi kinh hành làm cho thân 
tâm không ngủ được, ấy là chế ngự tâm ham muốn ngủ, 
hay nói cách khác là ngăn chặn sự buồn ngủ. Đi kinh hành 
ngăn chặn sự buồn ngủ tức là tỉnh cần chế ngự lòng ham 
muốn ngủ của mình và như vậy gọi là ly dục ly ác pháp. 


3) Ngồi một mình cô đơn trong thất muốn đi nói chuyện 
cho vui với người khác, ngay đó chúng ta liền ngăn chặn 
không đi nói chuyện. Ngăn chặn không đi nói chuyện, tức 
là chế ngự lòng ham muốn vui chơi của mình. Chế ngự 
lòng ham muôn vui chơi của mình tức là ly dục ly ác pháp. 
4) Khi tâm muốn đi làm một việc gì mà việc Ấy phi thời thì 
phải ngăn chặn liền, sự ngăn chặn không đi làm là chế ngự 
tâm mình hay nói cách khác là ly dục ly ác pháp. 


Tóm lại, lời dạy này khuyên nhắc chúng ta muốn tu tập 
được giải thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết thì phải 
thường hằng siêng năng ly dục ly ác pháp. Đó là “7INH 
CÂN CHÉ NGỰ” tâm dục và ác pháp. Đây là bước đầu tu 
tập căn bản nhất của Phật Giáo mà người tu sĩ và người 
cư sĩ nào muốn tu tập cũng phải khởi sự từ nơi đây. Đó 
cũng là phương pháp tu tập để xây dựng cho mình một 
nền tảng đạo đức nhân bản — nhân quả làm người. Không 


-131- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


làm khổ mình khổ người. Đó là một phương pháp tu tập 
thiền định xả tâm, xả đến đâu là có giải thoát đến đấy; xả 
đến đâu là có tâm thanh tịnh đến đấy. Do tu tập thiền định 
kết quả như vậy nên Đức Phật dạy: “Pháp ta không có thời 
gian đến để mà thấy”. 


Bài học thứ hai: 7INH CẢN ĐOẠN TẠN. Vậy tỉnh cần đoạn 
tận như thê nào? 

Khi tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham tức là biết 
tâm có dục. Biệt tâm có dục thì ngay đó tôi phải siêng 
năng làm cho nó hêt dục. Làm cho nó hêt dục tức là đoạn 
tận. 


Theo phương pháp đoạn tận tâm tham Đức Phật dạy: “Do 
vậy, này các Thầy T) Iỳ Kheo, nếu các Thây mong rằng ly dục 
ly ác pháp, các Thây sẽ chứng đạt an trú Thiền Thứ Nhắt, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ thì Định 
Niệm Hơi Thở vô hơi thở ra cần phải được khéo tác ý”. Ö 
đây hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý như 
thế nào? 


Chúng ta hãy nghiên cứu lại pháp môn Định Niệm Hơi 
Thở thì sẽ rõ. Trong Định Niệm Hơi Thở Phật dạy: “Quán 
ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. 
Đó là một phương pháp đoạn tận tâm tham tuyệt vời, nếu 
ai tin tưởng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì nương vào 
hơi thở mà tác ý như vậy thì chúng tôi bảo đảm với quý vị 
sẽ có kết quả ngay liền. 

Với tâm sân, quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý 
như vậy: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết 
tôi thở ra”. 

Với tâm sỉ, quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý: 
“Quán ly sỉ tôi biết tôi hít vô, quán ly sỉ tôi biết tôi thở ra”. 


- 132- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Muốn cho tâm được định tỉnh không còn bị hôn trầm, 
thùy miên thì quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý: 
“Với tâm định tỉnh tôi biệt tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi 
biệt tôi thở ra ”. 

Với tâm phiền não, lo lắng, sợ hãi, v.v... thì quý vị cũng 
nên nương vào hơi thở mà tác ý: “4n fịnh toàn tâm tôi biết 
tôi hít vô, an tịnh toàn tâm tôi biệt tôi thở ra”. 

Trên đây là phần tỉnh cần đoạn tận về tâm, còn về thân thì 
tỉnh cần đoạn tận như thê nào? 


Mỗi khi thân có đau nhức hay bệnh tật thì cũng nên an trú 
vào hơi thở mà tác ý: “4n fịnh toàn thân tôi biết tôi hít vô, 
an tịnh toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Cứ bền chí mà tác ý 
như vậy đến chừng nào thân không bệnh, không còn đau 
khổ nữa mới thôi. 

Những lời dạy trên đây các bạn có tin không? Nếu tin thì 
có lợi ích cho các bạn, còn không tin thì các bạn sẽ tốn tiền 
thuốc thang và chịu nhiều đau khổ. 


Do sự đau khổ, phiền não thân tâm của quý bạn nên Đức 
Phật dạy: “71NH CÁN ĐOẠN TẠN”. Nêu quý bạn tỉnh cần 
đoạn tận thì sự an vui và hạnh phúc sẽ đên với các bạn. 


Trước khi muốn đoạn tận các sự phiền não và tất cả bệnh 
khổ đau nơi thân tâm của quý bạn thì quý bạn hãy tu tập 
cách thức an trú cho được trong hơi thở, trong bước đi 
hay hơi thở, nói cách khác tổng quát hơn là an trú trong 
thân hành của các bạn. Khi an trú được thì bạn mới đây 
lui được các chướng ngại pháp. Đẩy lui các chướng ngại 
pháp trên thân tâm, tức là làm cho thân tâm của quý bạn 
được an ốn và thanh tịnh. Do làm cho thân tâm được an 
ồn và thanh tịnh, đó là một điều lợi ích rất lớn mà Đức 
Phật thường nhắc nhở chúng ta nên “TINH CN ĐOẠN TẬN 
MỌI KHÔ ĐAU”. Đó là một phương pháp tu tập rất thực tế 


- 133- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


và có lợi ích thiết thực ngay liền mà trong kinh Tứ Niệm 
Xứ đã dạy: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. 
Trên tâm quán tâm để khắc PC tham ưu. Trên thọ quán 
thọ để khắc phục tham ưu.. 


Bài học thứ ba: 71NH CẢN TU TẬP. Vậy tỉnh cần tu tập như 
thê nào? 


Như chúng ta đã biết những pháp môn mà Đức Phật đã 
dạy gồm có: 


1/ Mười tám đề mục Định Niệm Hơi Thở. 

2/ Định Vô Lậu. 

3/ Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

4/ Định Sáng Suốt. 

5/ Tác ý đấy lùi các chướng ngại pháp trên Tứ Niệm 

Xứ. 

6/ Tu Tập Thân Hành Niệm. 
Trên đây là những pháp môn cần phải siêng năng tu tập 
từng giây, từng phút, từng giờ không được phí bỏ những 
giây phút nào cả. Có tỉnh cần tu tập như vậy thì chúng ta 
mới “CHÉ NGỤ” mới “ĐOAN TẠN” được lòng ham muôn, 
mọi ác pháp, mọi khổ đau của kiếp làm người. 


Lời dạy thứ ba trên đây, rất là quan trọng cho việc chế 
ngự và đoạn tận tâm dục và các ác pháp. Có chuyên cần 
tu tập các pháp môn trên đây thì mới đủ năng lực chế ngự 
và đoạn tận tâm dục và các ác pháp. Nó lưu xuất từ trong 
thân tâm, do các pháp ác bên ngoài tác dụng vào. Nhờ 
năng lực tu tập của các pháp môn trên chúng ta mới có đủ 
khả năng đấy lui các chướng ngại pháp, thì thân tâm 
chúng ta mới an trú được. Nếu không tu tập các pháp trên 
đây thì chẳng bao giờ chế ngự và đoạn tận các chướng 
ngại pháp được. 


s134- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cho nên sự tỉnh cần tu tập các pháp. môn là điều quan 
trọng để tạo ra năng lực buông xả rẤt mạnh và nhanh 
chóng. Muốn tu tập đạt được kết quả tốt như vậy thì cần 
phải siêng năng tu tập không được biếng trễ. Tu tập các 
pháp giống như hằng ngày ta ăn cơm và uống nước vậy. 


Bài học thứ tư: 71NH CẢN HỘ TRÌ. Vậy tỉnh cần hộ trì như 
thê nào? 


Trong thân chúng ta có sáu căn: 


- Mắt 

- Lai 

- Mũi 

- Miệng 

- Thân 

-Ý 
Sáu chỗ này là sáu cửa ra vào của sáu trần, nếu người tu 
hành không cảnh øgiác cẩn thận thì giặc sanh tử sẽ lén vào 
và làm cho tâm bắt an. Vì thế Phật dạy: “Phải siêng năng 
luôn luôn hộ trì các căn ”. 


Vậy, chúng ta giữ gìn cửa nào trước trong sáu cửa này? 


Mắt: Là cửa thành thứ nhất mà chúng ta phải giữ gìn 
trước nhất, vì sắc tướng của sáu trần lúc nào cũng có, nên 
nó sẽ theo cửa mắt mà vào thành. Mắt được xem là cửa ải 
Tam quan. Cửa ải Tam quan là cửa địa đầu của đất nước, 
nếu một khi cửa ải này mắt thì đất nước bị lung lay. Cũng 
vậy nếu mắt bị sắc xâm chiếm thì thân tâm bị dao động. 


Cho nên luôn phải giữ gìn mắt. Vậy giữ gìn mắt như thế 
nào? 

Muốn giữ gìn mắt tức là phòng hộ mắt thì phải chấp nhận 
sông độc cư, không tiêp duyên ra ngoài. Lúc ở trong thât 
cũng như lúc đi ra ngoài luôn luôn phải hướng tâm nhắc 


- 135- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mắt phải nhìn vào trong thân; phải thấy bước chân đi, khi 
đi đứng; phải thấy hơi thở ra hơi thở vào, khi ngồi. Nếu hộ 
trì mắt được như vậy thì mắt không dính sắc trần thì mắt 
thanh tịnh, còn không phòng hộ được như vậy thì mắt 
dính sắc, mắt dính sắc thì tâm phóng dật, tâm phóng dật 
thì phá hạnh độc cư, phá hạnh độc cư, thì tâm có tỉnh cần 
tu tập pháp gì thì cũng không kết quả, tâm tu tập không 
kết quả thì không có năng lực, không có năng lực thì 
không đoạn tận dục và ác pháp, không đoạn tận dục và ác 
pháp thì không còn cách nào chế ngự được tâm. Và như 
vậy thì thân tâm của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khổ. 


Tóm lại, giữ gìn mắt rất cần thiết cho sự tu tập bốn điều 
tỉnh cần ở trên mà một người quyết tâm tu tập làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết thì không thể thiếu được. Trong bốn 
điều tinh cần, điều nào cũng cân thiết, cũng cần phải siêng 
năng tu tập. Nhưng phải thấy điều thứ tư là quan trọng 
bực nhất, đó là hộ trì các căn. Mà hộ trì căn mắt là một 
điều quan trọng hơn các căn khác, như những người lính 
giữ cửa ải quan. 

Tai: Là căn thứ hai cũng không kém quan trọng. Phòng 
hộ tai phải như thế nào? 


Phòng hộ tai khi ở trong thất cũng như lúc đi ra ngoài, 
phải tác ý nhắc tai phải nghe vào tiếng chân bước đi, khi 
đi; tiếng hơi thở ra, tiếng hơi thở vô, khi ngồi. Có phòng 
hộ tai như vậy tai mới không dính mắc thỉnh trần, tai 
không dính mắc thỉnh trần thì tai thanh tịnh, tai thanh 
tịnh thì tâm thanh tịnh. Tai thanh tịnh thì tu các pháp mới 
có năng lực, có năng lực thì mới đoạn tận, mới chế ngự 
dục và ác pháp. Nhờ đó con đường tu tập mới làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết. 

Mũi: Là căn thứ ba là mũi, vậy phòng hộ mũi như thế 
nào? 


- 136 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Mũi thường hay ngửi mùi, tức là hương trần. 
Hương trần gồm có: 
Mùi thơm 
Mùi thôi 
Mũi ngửi mùi thơm sanh ra ưa thích, gặp mùi thối thì 
không ưa thích. 


Nghe mùi thơm của thực phẩm thì con người sanh ra dục 
muôn ăn. Nghe mùi thôi của phân, phân thì con người bịt 
mũi đi tránh không ưa. 


Con người đem dâng cúng thực phẩm cho Phật khi Phật 
tịch là sai, vì thực phẩm của con người ăn là bất tịnh chỉ 
nuôi thân tứ đại bất tịnh. Cho nên chư Phật nghe mùi 
thực phẩm của con người ăn là hôi thối. 

Chim ó. Chim kên kên và loài chó nghe mùi thịt thối thì 
cho là thơm, ưa thích. Còn con người cho là thối, không 
ưa thích. 


Tính chất của hương trần, loài này cho là thơm, nhưng 
loài khác cho là thôi. Còn cách tu như thê nào đôi trị với 
hương trần? 


Đối trị với hương trần mùi thơm cũng như mùi thối, luôn 
luôn lúc nào cũng phải phòng hộ mũi. Phòng hộ mũi bằng 
cách tác ý hướng dẫn mũi ngửi vào trong thân, thân hành 
nội (hơi thở) và thân hành ngoại (kinh hành). Thơm cũng 
không khởi dục tham đắm, thối cũng không trốn chạy, chỉ 
có duy nhất siêng năng cần mẫn liên tục tác `. dẫn mũi 
ngửi vào trong thân cũng giống như dẫn tai và mắt vậy. 


Có dẫn tai, mắt, mũi như vậy thì mới tu tập nhiếp phục 
tâm mình được và tâm mới an trú được trong thân hành 
tức là tâm định trên thân. Nhờ sông hộ trì mắt, tai, mũi 


-137- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


được như vậy, nên tâm tu tập mới có đầy đủ năng lực để 
chê ngự, đoạn tận dục và ác pháp, v.v... 


Tinh cân hộ trì mắt, tai, mũi như vậy chưa đủ mà còn phải 
tiêp tục hộ trì các căn khác nữa như: miệng, thân và ý. 


Miệng: Là căn thứ tư vậy hộ trì miệng như thế nào? 


Hộ trì miệng có hai phân: 


1- Hộ trì miệng về ăn, uống. 
2- Hộ trì miệng về nói. 

- Hộ trì miệng về ăn uống thì không được ăn uống phi 
thời, ăn uông phải có tiết độ. phải đúng giờ giẮc, ăn uông 
không được ham thích ăn ngon, ăn uông phải biết quán 
thực phẩm bất tịnh để sanh tâm nhàm chán. Ăn uống phải 
sáng suốt, tư quy: “Ăn để sống chứ không phải sống để 
ăn”. Ăn để sống, sống để tu hành, để thân tâm lúc nào 
cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ăn để sống, sống để hộ 
trì các căn không cho dục và các ác pháp tác động sai 
khiến hoặc xâm chiếm, làm khổ, mình làm khỗ người và 
tẤt cả chúng sanh. Ăn để sống, sống để làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi tái sanh, chứ không phải 
ăn để sống, sống chạy theo dục lạc, để chấp nhận đời sông 
phải chịu nhiều khổ đau. Ăn để sống, sông để làm chủ 
thân tâm, khiến cho thân tâm bắt động trước các ác pháp 
và các cảm thọ, chứ không phải để tranh luận hơn thua, 
để tranh đua về ăn uông, để tranh chấp về danh, lợi hơn 
thiệt ở đời. Ăn để sông, sống để biết thương yêu mọi 
người, để giúp đỡ mọi người bắt hạnh trong xã hội, để an 
ủi, chia sẻ những nỗi thương đau, những nỗi mất mát mà 

con người đang, sẽ phải chịu. Ăn để sống, sống để thấy 
trách nhiệm bốn phận đạo đức làm người không nên làm 
khỗ mình khổ người, chứ không phải ăn để sống, sống để 
vì sự sống của mình mà chà đạp lên sự sống của bao nhiêu 


- 138- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người khác và loài vật khác... Đó là cách hộ trì miệng về 
ăn uông, mỗi khi ăn uông chúng ta đêu phải nhớ những lời 
dạy này. 


- Hộ trì miệng về lời nói, không được nói những lời thiếu 
chân thật, xin đọc lại Thánh đức chân thật trong Mười 
Giới Thánh Đức Sa Di. 


- Hộ trì miệng về lời nói thì không được nói lời hung dữ; 
không được chửi mắng, nạt nộ, hăm dọa người khác; 
không được la lớn tiếng, không được chửi thề nói lời tục 
tĩu, không được xưng hô mày, tao, nó hắn, y... 


- Hộ trì miệng về lời nói thì không được nói thêm bót, nói 
xâu người khác, không được vu không, vu oan giá họa, 
không được nói lật lọng... 

- Hộ trì miệng về lời nói thì không được nói móc lò, nói 
mỉa mai người khác, nói giều cợt, nói châm chọc... 

Tóm lại, hộ trì miệng là giữ gìn lời nói không làm khổ 
mình khô người, luôn nói lời êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tôn, 


nhã nhặn, đầy lòng từ ái, ôn hòa, tha thứ, thân thương và 
yêu mến. Lời nói luôn đem đến mình vui người khác vui. 


Người ta còn bảo miệng là “Khẩu Nghiệp” Khẩu nghiệp 
có hai phần: 
1- Khẫu nghiệp về ăn: Miệng ăn uống không tiết độ. 
không đúng cách nên khiến cho thân thọ lấy những khô 
đau, bệnh tật, nghiện ngập, tu hành không ly dục ly ác 
pháp được. 


2- Khẩu nghiệp về nói: Miệng nói ra phải cẩn thận, nếu 
không cần thận sẽ mang nghiệp vào thân khiên thân tâm 
phải phiên não khô đau, hôi hận. 


- 139- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tóm lại, hộ trì miệng là điều cần thiết nhất trong cuộc 
sông tu hành, nên Phật dạy phải độc cư sông trầm lặng 
một mình như con tê ngưu một sừng. 
Tỉnh cần hộ trì mắt, tai, mũi, miệng như vậy chưa đủ mà 
còn phải tiêp tục hộ trì các căn khác nữa là thân và ý. 
Muốn phòng hộ trì thân, phải hộ trì như thế nào? 
- Hộ trì thân có hai phần: 

Hộ trì các hành động của thân. 

Hộ trì thân là không cho các ác pháp xâm chiêm vào 

thân. 
a) Hộ trì các hành động của thân gồm có: 

- Không cho thân làm những điều ác. 

- Y thức phải điêu khiên thân hành. . 

- Môi thân hành phải được ý thức kiêm duyệt. 
b) Hộ trì thân là không cho các ác pháp xâm chiếm vào 
thân gồm có: 
- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, nghĩa là phải ngăn ngừa ruồi, 
muôi, sâu độc, rắn, rêt, bò cạp, thú dữ, v.v... không cho 
xâm chiêm vào thân, luôn luôn giữ gìn thân được an lạc 
băng vệ sinh, bằng ăn uông tiêt độ, băng nuôi dưỡng thiện 
pháp, không đem vào thân những ác pháp, phải nuôi thân 
băng chánh mạng. 
- Đẩy lùi các bệnh tật trên thân. Làm chủ bệnh tật là điều 
hạnh phúc thứ nhât trong cuộc sông thê gian. 
- Tìm mọi cách giúp cho thân được an trú, thanh tịnh và 
vô sự, theo pháp môn Định Niệm Hơi Thở. 
- Bằng phương pháp Tứ Niệm Xứ giúp cho thân sung mãn 
dôi dào sức lực. 


- 140 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- Bằng phương pháp Thân Hành Niệm giúp cho thân tâm 
sanh bảy Giác Chỉ. 


Nếu trong cuộc sống tu hành theo Phật Giáo để tìm cầu sự 
giải thoát làm chủ sanh, già, bệnh, chêt và chằm dứt luân 
hôi thì phải luôn luôn hộ trì thân hành, không thê nào 
thiêu sự hộ trì này mà chứng đạo được. 

Tinh cân hộ trì mắt, tai, mũi, miệng, thân như vậy chưa 
đủ mà còn phải tiêp tục hộ trì căn khác nữa là ý căn. 
Muốn hộ trì ý căn phải như thế nào? 

- Hộ trì ý căn có ba phần: 


Sử dụng tri kiến 
Sử dụng pháp hướng tâm như lý tác ý. 
Sử dụng giới luật. 


- Sử dụng tri kiến, khi nào có một niệm khởi trong tâm 
hay một pháp bên ngoài tác động vào tâm thì phải tư duy 
suy nghĩ cho tường tận niệm ấy, để đấy lui khiến cho tâm 
trở nên thanh thản, an lạc và vô sự. Sử dụng tri kiến tức là 
tu tập Định Vô Lậu. Càng tu tập Định Vô Lậu thì tri kiến 
càng sắc bén. Tri kiến sắc bén giống như một thanh gươm 
thư hùng kiếm của một dũng sĩ lâm trận. 


- Thường xuyên tác ý để tâm ly dục ly ác pháp; thường 
xuyên tác ý để tâm có một nội lực mạnh mẽ giúp cho ý 
thức đấy lùi các chướng ngại pháp trên thân một cách dễ 
dàng. Đó là cách thức tu tập tạo thành ý thức lực, nhờ ý 
thức lực mà chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết... 


- Sử dụng giới luật, vì giới luật là thiện pháp, là đạo đức 
làm người, làm Thánh. Cho nên lấy giới luật làm tiêu 
chuẩn để ý thức nhắm vào tư duy quan sát các pháp đang 
trùng trùng duyên khởi. Do đó chúng ta không bị lầm lạc, 
lẫn lộn pháp thiện ra pháp ác, pháp ác ra pháp thiện. Biết 


sIả1- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


sử dụng giới luật đúng pháp thì chúng ta tu tập Tứ Chánh 
Cân mới có hiệu quả: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện 
tăng trưởng thiện pháp”. 


Tóm lại, trên đường tu tập theo giáo pháp của Phật Giáo 
thì chúng ta phải theo lời khuyên này. Hằng ngày phải 
siêng năng tu tập bốn loại tỉnh cần, đừng cô chấp tuần tự 
theo pháp mà phải biết khéo léo thiện xảo và linh động tùy 
theo mỗi trạng thái tâm của chúng ta mà tu tập. Có tu tập 
như vậy thì mới có ích lợi thật sự. 


Ví dụ: Trong lúc chúng ta đang tỉnh cần tu tập Chánh 
Niệm Tỉnh Giác thì bỗng có tiêng kêu la câu cứu. Tức thì 
chúng ta tỉnh cân tu tập hộ trì nhĩ căn. 


Ví dụ trên đây để chúng ta nhận xét sự linh động thiện xảo 
từng giây, từng phút trong sự tu tập. Đừng có cô châp khư 
khư theo giáo điêu thì sai lệch mât. 


Cho nên bốn tỉnh cần này là gồm đủ các pháp tu tập trong 
Phật Giáo. Cuối cùng chúng tôi không biết nói gì hơn để 
trao lại những kinh nghiệm và tâm sự cùng các bạn thiết 
tha tu hành thân mến. Ước mong sao quý bạn sẽ thành 
tựu viên mãn con đường giải thoát của Phật Giáo để đền 
đáp ơn Phật trong muôn một. 


NGƯỜI HỌC PHẬT PHẢI CÓ CHÁNH KIÊN & LUÔN 
NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUÁ - DUYÊN SINH 


Hỏi: Một người học Phật phải nhìn cuộc đời như thế nào để 
không bị đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm 
thường của thế gian, nhưng cũng không bị người đời lên án 
là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm, v.v... 


sI42- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đáp: Một người học Phật phải nhìn đời bằng đôi mắt 
nhân quả - duyên sinh nên không tiêu cực, vô cảm, lãnh 
đạm. 


Người học Phật phải có tri kiến nhân quả, tri kiến Thập 
Nhị Nhân Duyên, tri kiến kiết sử, tri kiến ngũ uẫn, tri kiến 
ngũ triền cái, tri kiến về các pháp bất tịnh, tri kiến các 
pháp vô thường khổ không vô ngã, tri kiến về lòng từ bi 
hỷ xả, v.v... 


Nếu có những tri kiến như vậy thì người này sẽ không bị 
đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm thường của thế 
gian. Muốn có những tri kiến này thì người học Phật nên 
nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, vì trong đó dạy rất 
đầy đủ và dễ hiểu. Không nên nghiên cứu kinh sách Đại 
Thừa vì kinh sách này sẽ gieo vào đầu óc của các bạn một 
thế giới ảo tướng, mơ hồ, trừu tượng. Một khi các bạn đã 
chịu ảnh hưởng của nó thì các bạn giống như người 
nghiện thuốc phiện. Muốn bỏ mà rất khó bỏ. 


Người cư sĩ hiệu sao về Phật giáo có tiêu cực, vô cảm, lãnh 
đạm? 


Về Phật giáo là phải có một tỉnh thần tích cực, tự lực 
trong sự tu tập các pháp môn; phải tích cực, tự lực chiến 
đấu với nội tâm của mình khi có ác pháp xâm chiếm để 
đem lại sự thanh bình cho tâm hồn; phải tích cực chiến 
đấu với ngoại pháp để đem lại cho mọi người một sự an 
ồn, một xã hội có trật tự. và Phật giáo có hai giới tu tập: 


1/ Cư sĩ 
2/ Tu sĩ 


Cư sĩ thì phải tu theo pháp của người cư sĩ. Pháp của 
người cư sĩ tu tập là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả 
không làm khổ mình khỗ người thì làm sao có sự tiêu cực, 
vô cảm, lãnh đạm... được. Nếu tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm 


-143- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


là làm khổ mình khỗ người thì đầu có đúng. chánh pháp. 
Có lẽ Cư sĩ đã hiểu sai pháp Phật, không hiểu về pháp tu 
tập của người Tu sĩ. 


Người Cư sĩ chỉ có sống những ngày Thọ Bát Quan Trai là 
như người Tu sĩ mà thôi. Một tháng chỉ sống có mấy ngày 
thì đâu thể nào gọi là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm được. 


Phật dạy chúng ta biết ác pháp và thiện pháp, ác pháp thì 
nên tránh và diệt để đem lại cho mình cho người hạnh 
phúc an vui chứ đâu phải lãnh đạm, vô cảm. Ví dụ: Trong 
bữa tiệc mọi người ép chúng ta uống rượu, chúng ta từ 
chối không tùy thuận theo các ác pháp này thì bảo rằng 
chúng ta lãnh đạm thì không đúng. Chúng ta cương quyết 
làm được điều này là làm gương tốt đẹp cho người khác, 
để mọi người tránh thứ độc dược hại này. Cho nên Đạo 
Phật không phải là đạo yếm thế, tiêu cực, lãnh đạm, vô 
cảm, v.v... Người. hiểu đạo Phật yếm thế, lãnh đạm, vô 
cảm... là người hiểu sai đạo Phật. 


Ví dụ: Tình nghĩa vợ chồng là phải chia xẻ nhau những 
nỗi buồn vui, thế mà xa lánh nhau, lạc lẽo, lãnh đạm thì 
Đức Phật đâu có dạy bao giờ, mà Đức Phật dạy không nên 
tà dâm, vì tà dâm là làm hại gia đình mắt hạnh phúc, tà 
dâm, dâm dục không tiết độ sẽ đem đến thân bệnh tật, mà 
thân mang đau bệnh thì sự an vui hạnh phúc gia đình mắt. 


Đạo Phật nói đời khổ là để vượt qua mọi sự đau khỗ đó, 
chứ không có nghĩa là trốn tránh khổ, nói cách khác là để 
làm cho đời hết khổ. Làm cho đời hết khổ là phải tích cực 
hết mình. Vì thế mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức 
không làm khổ mình khổ người. (Trích ở Giáo án tu tập). 


- 144 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ĐỨC PHẬT XÁC ĐỊNH . 
THẺ GIỚI CỦA CON NGƯỜI 


LỜI PHẬT DẠY 


“Thế giới con người đang thấy và biết là thế giới chấp thủ 
của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đáo tình và điên đảo 
kiên phát sanh do vô mình ”. 

CHÚ GIẢI: 


Lời dạy trên đây của Đức Phật là chỉ thắng để chúng ta 
đừng lâm chập cái thê giới chúng ta đang sông. 


Thế giới chúng ta đang sống là thế giới duyên hợp, nó 
chẳng có cái gì thật cả, nhưng chúng ta không hiểu biết rõ 
ràng nên chấp chặt cho nó là có thật ngã, vật nào cũng có 
thật. Do thấy biết vật nào cũng thật, vì thế mỗi khi chúng 
ta mắt mát một vật gì thì lòng chúng ta buồn khỗ da diết. 


Ví dụ: Như mật của cải tài sản, cha mẹ chết, con cái mât, 
v... thì khô sở vô cùng, gần như muôn chết. 


Do thấy biết vật nào cũng như thật, nên cố gắng làm và 
tạo ra cho nhiều vật chất, v.v... Vì thế suốt cuộc đời đành 
phải chịu nhọc nhẳn và đành phải làm những điều lan ác, 
trộm cắp, cờ bạc gian lận, hối lộ ăn đút lót, giết người 
cướp của. Những hành động đó, vốn cũng chỉ để mong sao 
tạo ra vật chất càng nhiều càng tốt. 


Sự hiểu biết sai lệch như vậy, nên mới đem hết sức lực của 
mình ra để làm cho nhiều của cải và tài sản, tuy bằng công 
sức của mình, không phải cướp giật của ai, nhưng có cái 
tội là đày ải thân tâm chúng ta quá nhiều khổ nhọc 
v.v... Với tâm tham đắm vật chất như vậy mà người đời gọi 
là lòng tham không đáy. Do sự hiểu biết lầm lạc mà đã 
biến thành lòng tham không đáy ấy, nên Đức Phật chỉ 
thẳng cho loài người biết: “Thế giới con người đang thấy, 


- 145 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


biết là thế giới của chấp thủ, của điên đảo tâm, điên đảo 
tưởng, điền đảo tình, điên đảo kiên phát sanh do vô mình ”. 
Lời dạy này rất đúng. Từ tham muốn cái này, đến tham 


muốn cái khác, cái tham muốn này không bao giờ dừng. 
Nên vì thế khỗ đau cũng không bao giò dừng. 


Đức Phật muốn cho đệ tử của Người dừng lòng tham 
muốn ấy, nên Ngài mới dạy giới luật đức hạnh làm người 
làm Thánh. Giới không cất giữ tiền bạc, ngọc ngà, châu 
báu v.v... cũng là một đức hạnh ly tham. Vì còn cất giữ 
tiền bạc là còn chấp thủ, cho nên các nhà sư Đại Thừa 
hiện giờ còn cất giữ tiền bạc là còn chấp thủ, còn chấp thủ 
thì tâm điên đảo, tâm điên đảo là tâm không sáng suốt, 
tâm không sáng suốt nên không thấy thế giới của loài 
người là thế giới tướng tri, do các duyên hợp lại tạo thành, 
chứ thật ra không có vật gì là thật có. Các nhà Đại Thừa 
tuy luận nói như vậy mà lối sống không đúng vậy. Cho 
nên tâm điên đảo thấy biết các pháp là thật có. Vì vậy mới 
xây dựng chùa to Phật lớn, làm đẹp cảnh quang. 


Qua lời dạy của Đức Phật trên đây chúng ta thấy rõ các 
nhà Đại Thừa điên đảo tâm, chấp thủ dính mắc vật chất 
thế gian quá sỉ mê. Các Ngài cho rằng xây cất chùa to 
Phật lớn, đúc chuông, tạc tượng v.v... là có phước vô 
lượng, là xây dựng Phật Giáo, là làm cho Phật Giáo hưng 
thịnh. Cái nghĩ tưởng có phước vô lượng, làm cho Phật 
Giáo hưng thịnh, thì đó là chấp thủ thế giới hữu hình. Còn 
chấp thủ thế giới hữu hình là còn lo tạo dựng, còn tạo 
dựng thì đó không đúng như lời Phật dạy: “Thế giới con 
người đang thấy và biết là thế giới của chấp thủ của điên 
đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến... ”. 
Như vậy những người lo xây dựng chùa to Phật lớn, đúc 
chuông, tạc tượng v.v... là những người chấp thủ của điên 
đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến. 


- 146 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Cái thế giới tướng tri do các duyên hợp lại mà thành, đâu 
có vật gì là thật, thế mà vì tâm chấp thủ nên ngu sỉ vô 
minh mới lo xây dựng làm hao tốn biết bao nhiêu của cải 
công lao của đàn na thí chủ. 


Người tu sĩ chân chánh của Phật Giáo thấy thế giới này là 
thế giới không thật, mọi vật đều vô thường, vô ngã, nên họ 
quyết từ bỏ và xa la, không để tâm dính mắc một vật gì 
của thế giới này. Vì thế họ chấp nhận một. đời sống ba y 
một bát, đi xin ăn, lấy góc cây làm giường nằm. 


Cho nên những người chấp nhận đời sống ba y một bát, đi 
xin ăn là những người thấy biết thế giới này thật sự là các 
duyên hợp như mộng, như huyễn nên họ không chấp thủ, 
không chấp thủ nên tâm hồn họ trắng bạch như vỏ ốc, 
phóng khoáng như hư không. Họ không có chùa to Phật 
lớn, không có vật chất thế gian nhiều. Vì thế họ không có 
điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo 
kiến. Ngược lại là những người đang sống trong điên đảo, 
thật đáng thương vậy. 


ĐỨC PHẬT DẠY TU TẬP 
BA PHÁP MÔN ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC 

LỜI PHẬT DẠY 

“I- Hộ trì các căn 

2- Tiêt độ ăn uông 

3- Chủ tâm tính giác”. 
CHÚ GIẢI: 
Muốn đoạn tận các lậu hoặc thì Đức Phật đã dạy cho 
chúng ta có ba điêu quan trọng cân thiệt phải tu tập hắng 
ngày đề đoạn trừ cho được lậu hoặc, đó là: 


sIÄ7- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Hộ trì các căn 

Tiết độ ăn uống 

Chú tâm tỉnh giác. 
- Điều thứ nhất: Hộ ứrì các căn tức là pháp môn độc cư mà 
trong bài tỉnh cần hộ trì chúng tôi đã giảng ở trên. Bởi vì 
hộ trì các căn là một sự tối cần thiết cho việc tu tập đoạn 
trừ lậu hoặc. Nếu quý vị không giữ gìn trọn vẹn hạnh độc 
cư thì chẳng bao giờ hết lậu hoặc. Hạnh độc cư quan trọng 
đến mức độ nào trong sự tu tập vô lậu mà Đức Phật ví dụ: 
Người giữ gìn hạnh độc cư như con tê ngưu một sừng thì 
quý bạn nên lưu ý, nó quan trọng đến mức độ nào trong 

con đường tu tập giải thoát của các bạn. Hộ trì các căn 

thuộc về pháp môn tỉnh cần hộ trì, nó là một trong bốn 
pháp tỉnh cân của Đạo Phật mà Đức Phật đã khéo nhắc 
nhớ chúng ta phải siêng năng hộ trì các căn. Một lần nữa 
khi Đức Phật dạy đến cách thức đoạn tận lậu hoặc thì 
pháp môn hộ trì các căn lại đứng hàng đầu, làm tướng 
tiên phong xung trận đoạn tận lậu hoặc. Như vậy, hộ trì 
các căn các bạn phải biết nó là một pháp môn có tẦm cỡ 
rất quan trọng trong vấn đề tu tập theo Đạo Phật. Vì vậy, 
chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại với các bạn rất nhiều lần, 
nhưng các bạn không tin lời chúng tôi, do đó chúng tôi xác 
định rằng các bạn tu hành sẽ không đi đến đâu cả chỉ 
loanh quanh trong các trạng thái tưởng của tưởng Ấm. 


- Điều thứ hai: Tiế? độ ăn uống là pháp đoạn tận lậu hoặc 
của Phật Giáo. 

Như các bạn đã biết trong giới bốn Thập Giới Sa Di Đức 
Phật cấm không cho Thầy Sa Di ăn uông phi thời, ngày 
chỉ một bữa, đó cũng là phương cách sông tiết độ ăn uông 
để đạt được mục đích đoạn tận lậu hoặc. Vả lại trong 
Mười Giới Thánh Đức Sa Di thì tiết độ ăn uống là một 
Thánh Đức Ly Dục mà người Tu sĩ Đệ tử của Phật muốn 


-lã8- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


trở thành một vị Thánh Tăng, Thánh Ni thì không thể nào 
sông phi Thánh Đức này được. Nó là pháp môn ly dục, ly 
ác pháp tuyệt vời. 


Vì thế nó là một phương pháp đoạn tận lậu hoặc trong ba 
phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta ở trên. 
Bởi vậy chúng ta phải hiểu trong vấn đề ăn uống. Ăn uống 
không đúng cách (phi thời) rất ảnh hưởng đến sự tu tập ly 
dục ly ác pháp của Đạo Phật, nói một cách khác cho dễ 
hiểu, ăn uông phi thời không bao giờ nhập được chánh 
định (Tứ Thánh Định) chỉ nhập vào các loại định tướng, tà 
định của tà đạo. 


Cho nên một người ăn uống phi thời thì không bao giờ 
đoạn tận lậu hoặc được. Đó là một điêu hiên nhiên không 
ai chôi cãi được. Phải không các bạn? 


Chúng tôi nhờ không ăn uống phi thời, nên tâm mới ly 
dục ly ác pháp, nhờ đó chúng tôi mới hoàn tất được con 
đường tu tập của mình. Ngày nay chúng tôi mới thở được 
một hơi thở nhẹ nhàng, khi đứng trước giặc sanh tử luân 
hồi. 

- Điều thứ ba: Chú tâm tỉnh giác là pháp đoạn tận lậu hoặc 
của Phật Giáo. 

Các bạn có lưu ý điều này không? Từ khi bắt đầu theo tu 
học với Phật Giáo, lúc tập đi kinh hành cũng như khi tập 
luyện 18 đề mục hơi thở, nói chung là các pháp của Đức 
Phật, lúc nào Đức Phật dạy chúng ta tu tập, cũng đều dạy 
chú tâm vào thân hành để đạt được sức tỉnh giác. Không 
ngờ sự chú tâm tỉnh giác ấy lại là một pháp môn đoạn tận 
lậu hoặc rất tuyệt vời. Càng tu tập tỉnh thức thì càng xả 
tâm dễ dàng, càng tu tập tỉnh thức thì tâm càng định tỉnh 
trên thân hành và nhờ đó mà bảy Giác Chỉ xuất hiện. bảy 
Giác Chỉ là bảy năng lực, chứ không phải là bảy Giác Chỉ 


-149- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


suông, khi chúng xuất hiện giúp cho chúng ta nhập định 
dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có 
tốn công sức nhiều. 

Tóm lại, bài dạy thứ nhất của Đức Phật trên đây, chúng 
tôi trích dẫn và chú giải với mục đích làm sáng tô và cũng 
để chấn chỉnh lại Phật Giáo, để mọi người biết rõ giáo lý 
của Đạo Phật và giáo lý của ngoại đạo đều không giông 
nhau. Giáo pháp của Phật có ba pháp môn vô lậu, đó là 
Giới, Định, Tuệ còn gọi là “7z Vô Lậu Học” mà ngoại 
đạo thì không bao giờ có. Nếu ai sống và tu tập đúng pháp 
môn này thì nhận ra sự vô lậu ngay liền ở tâm mình. 


TAM VÔ LẬU HỌC: GIỚI, ĐỊNH, TUẸ, pháp môn mà Đức Phật 
tu tập đã thành chánh quả. Do đó Ngài muốn khuyến 
khích chúng ta ở đời sau nên dạy: “Với pháp này Ta đã 
chân chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y 
chỉ pháp ấy”. Đễ chúng ta có thêm một lòng tin sâu sắc, 
không bị tà giáo lừa đảo hay còn mang một ý nghĩa lừng 
chừng bán tin bán nghỉ Phật pháp. Đó là bài dạy thứ nhất. 


Còn bài dạy thứ hai tóm lại, Ngài xác định cho chúng ta 
biết cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới chấp 
thủ của tâm điên đảo, của tướng điên đảo, của tình điên 
đảo và của kiến điên đảo, để chúng ta biết như thật, đừng 
có đắm đuối, ham mê, ưa thích cái thế giới không thật đó. 
Vì tất cả mọi vật trong thế giới này là do duyên hợp mà 
thành, chứ không có thật. Vậy, chúng ta hãy đi tìm cái 
chân thật, cái chân thật chỉ cần tu tập đúng lời dạy của 
Đức Phật, khi tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ 
thì nó đang ở trước mắt chúng ía, đó là cái vĩnh cứu muôn 
đời, cái đó hoàn toàn không do duyên hợp mà thành, mà 
phải do công phu tu tập mới có. Thật sự nó không phải có 
sẵn. Xin các bạn đừng hiểu lầm cái “Phật ánh” có sẵn 


- 150- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


như Thiền Tông và kinh sách Đại Thừa dạy. Đó là cái 
“Phật Tánh Tưởng”. 


Thân ngũ uẫn là do năm duyên hợp lại mà thành thân con 
người, nên trong đó không có một vật gì thường hắng vĩnh 
viên. Khi thân ngũ uân tan rã thì năm duyên cũng. tan rã 


không còn một duyên nào cả. Đức Phật dạy: “Nếu thân 
ngũ uấn này còn có một vật gì thường hằng thì Đạo Ta 


không ra đời”. Đó là bài dạy thứ hai. 


Và bài dạy thứ ba tóm lại, có bốn tỉnh cần người tu hành 
cân phải siêng năng tu tập. 


- Trước tiên, người tu theo Đạo Phật hằng ngày phải siêng 
năng chế ngự tâm mình (Tỉnh cần chế ngự). Xin các bạn 
nên hiểu chế ngư khác nghĩa với ức chế, nêu các bạn 
không hiểu nghĩa này là các bạn sẽ tu sai pháp, c chế ngự 
thân tâm sẽ trở thành ức chế thân tâm. Do không hiểu 
nghĩa này nên các nhà sư của nhiều hệ phái đã biến Đại 
Thừa, các thiền sư Đông Độ và các sư Nam Tông theo 
pháp tu chế ngự tâm trở thành pháp tu ức chế tâm khiến 
sự tu hành chẳng đi đến đâu mà còn thành “bệnh trởng”. 


- Pháp thứ hai là phải siêng năng bất cứ lúc nào gặp ác 
pháp là phải đoạn tận. Xin các bạn đừng hiểu lầm ác pháp 
là vọng niệm của mình. 

Ác pháp có hai phần: 

Ác pháp thuộc về thân 

Ác pháp thuộc về tâm 

+ Ác pháp thuộc về thân là thân bị bệnh đau nhức chỗ này 
chỗ khác. 

+ Ác pháp về tâm, khi có một tầm khởi lên, tầm ấy thuộc 
về tham, sân, sỉ có nghĩa là tham ăn, tham ngủ và phiên 
não, giận hờn, buôn râu, lo sợ, đó là hại tâm. 


-l51- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Khi có thân bệnh hoặc có những hại tầm như trên thì phải 
tỉnh cần siêng năng đoạn tận nó không được để trong thân 
tâm chúng ta, phải bằng mọi cách đoạn tận nó không 
được để từ giờ này sang giờ khác. 


- Pháp thứ ba là pháp phải siêng năng tỉnh cần tu tập 37 
pháp môn trợ đạo. Tu tập phải kỹ lưỡng, phải từng giây, 
từng phút, từng giờ, từng ngày, không lúc nào quên tu tập. 
Tu tập các pháp môn này chỉ có nương vào hành động nội 
và ngoại của thân chúng ta. 


- Pháp thứ tư là phải siêng năng tỉnh cần hộ trì các căn 
từng phút từng, giây không được biếng trễ. Đó là pháp độc 
cư một bí quyết tu tập để thành tựu thiền định hay nói 
cách khác là nhập các định và thực hiện Tam Minh. 


Trên đây là bốn điều cần phải siêng năng tu tập hằng ngày 
thì con đường sanh tử luân hồi của bạn sẽ chấm dứt. 


Bài pháp cuối cùng trong tập sách này là đoạn tận lậu 
hoặc. Đoạn tận lậu hoặc như các bạn đã từng tu tập qua 
sự hướng dần của Thây. 

Đoạn tận lậu hoặc gồm có ba phần: 

- Phần thứ nhất, Hộ ứrì các căn các bạn đều biết pháp tu 
này, mà không ai còn xa lạ nó. Phải không các bạn? 

- Phần thứ hai, Tiết độ trong ăn uống phần này các bạn 
cũng thông suốt. Chính vì ăn uống phi thời mà các bạn 
chẳng bao giờ đoạn tận lậu hoặc được. Có đúng vậy không 
thưa các bạn? 

- Phần thứ ba, Chú tâm tỉnh thức phần này các bạn đã tu 
tập quá nhiêu, nhuân nhuyễn không thê nào không biết. 
Phải không hỡi các bạn? 


- 152- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Tắt cả những pháp Đức Phật đã dạy trên đây các bạn đều 
thông suốt chỉ còn tu tập thì sự giải thoát sẽ đến với các 
bạn, không còn sợ lạc vào đường lối tu tập sai pháp của 
các Tổ và kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Tông 
nữa. 


BẢY CÁCH DIỆT LẬU HOẶC 
BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý 


LỜI PHẬT DẠY 


“Này các Tỳ Kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh 
không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 
Này các Tỳ Kheo: 


1⁄ Có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. 
2⁄ Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 
3⁄ Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. 
4⁄ Có những lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ. 
3⁄ Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 
ú/ Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. 
7⁄4 Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 
CHÚ GIẢI: 


Trên đây là lời dạy của Đức Phật về pháp môn như lý tác 
ý. Pháp môn như lý tác ý dùng đê tu tập tâm vô lậu. 


Trong Đạo Phật, quả chứng cao nhất là tâm vô lậu. Tâm 
vô lậu tức là chứng quả A La Hán. Ở đây pháp này dạy 
chúng ta tu tập tâm vô lậu, tức là tu tập để hết khô đau. 
Pháp môn của Phật rất thực tế và cụ thể như vậy. Thế mà, 
trong Phật Giáo lại có pháp môn khác không dạy tâm vô 
lậu mà dạy “Kiến Tánh Thành Phật”, khi kiến tánh thành 
Phật xong, nhưng tâm vẫn chưa hết lậu hoặc. Vậy, thành 
Phật mà còn lậu hoặc sao? Và như vậy, Phật nghĩa như 
thế nào? Là Giác ngộ u! Giác ngộ Phật Tánh, giác ngộ thế 
giới này là huyễn giả ư! Hiểu biết là một lẽ khác, còn 


-153- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


muốn sống được tâm bắt động là một việc tu tập hết sức 
mình. Xin các bạn trả lời đi!? Đây là một sự hiệu sai lệch 
của tà đạo bắng sự tưởng tượng của họ. Phải không các 
bạn? 


Đứng trước tình trạng Phật Giáo hiện nay Kinh sách Phật 
Giáo Nguyên Thúy đúng hay kinh sách Đại Thừa đúng? 
Muốn trả lời những điều này chính xác chỉ có những 
người tu tập tâm vô lậu. Vậy, Phật Giáo hiện giờ tu sĩ bên 
nào tâm vô lậu, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
luân hồi? 


Giá trị của tu sĩ là chỗ tâm vô lậu. Người nào tâm vô lậu 
mới xác định Phật Giáo đúng, sai thì chúng ta mới đủ lòng 
tin. Phải không các bạn? 


Phật Giáo tu tập vốn để đạt được tâm vô lậu, chứ đâu phải 
niệm Phật để cầu vãng sanh Cực Lạc Tây Phương. Thế 
mà, lại có pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm Phật A Di Đà 
để đạt được nhất tâm (Thất nhật nhất tâm bất loạn 
chuyên trì danh hiệu A Di Đà). Nhưng khi đạt được nhất 
tâm thì một thế giới tưởng hiện ra. Người niệm Phật 
tưởng đó là thế giới Cực Lạc có thật. Họ đâu biết rằng đó 
là một ảo giác do tưởng uẫn hiện ra. Người ta tưởng rằng: 
Khi niệm Phật được nhất tâm thì lậu hoặc sẽ hết. Điều này 
rất sai, khó tin vì niệm Phật được nhất tâm là nén lậu hoặc 
chứ không phải diệt lậu hoặc. Vì thế tu như vậy làm sao 
hết lậu hoặc được. Phải không các bạn? 


Xét lại kinh sách Nguyên Thủy, những bài pháp dạy 
chúng ta tu tập trực tiếp diệt lậu hoặc một cách cụ thể và 
rõ ràng. “Đó là pháp môn Như Lý Tác Ý” Xin các bạn lưu 
ý! Và pháp môn như lý tác ý mới chính là pháp môn của 
Phật Giáo. Các bạn phải sáng suốt, nhận định cho rõ ràng 
đừng để ngoại đạo lừa đảo các bạn bằng những tà kiến, tà 
thiền, tà định, tà niệm Phật, v.v... 


- 154 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Muốn đạt được tâm vô lậu thì chúng ta có bảy cách tu tập 
băng pháp môn như lý tác ý sau đây: 


- Phương cách thứ nhất, Đức Phật đã dạy: “Có những lậu 
hoặc phải do trì kiên được đoạn trừ”. 

Như vậy pháp thứ nhất là phải dùng “ri kiến” đễ diệt trừ 
lậu hoặc. Vậy tri kiên là gì? 

Tri kiến là sự hiểu biết bằng ý thức. Nhờ có ý thức, chúng 
ta mới dùng pháp Như Lý Tác Y, nhờ pháp môn như lý 
tác ý mà lậu hoặc mới được đoạn diệt. Nhưng tri kiên có 
hai mặt: 

1/ Tà tri kiến, tức là trỉ kiến ác 

2/ Chánh tri kiên, tức là trỉ kiên thiện 

Tri kiến thiện còn gọi là chánh tri kiến, nhờ tri kiến tác ý 
một thiện pháp đê phá vỡ đi một ác pháp, phá vỡ một ác 
pháp tức là đoạn trừ một lậu hoặc. 


Muốn có tri kiến thiện thì chúng ta phải thấy, nghe và gặp 
các bậc Thánh, các bậc Chơn nhân; phải thuần thục pháp 
của các bậc Thánh, của các bậc Chơn nhân; phải tu tập 
pháp của các bậc Thánh, của các bậc Chơn nhân mà trong 
kinh thường dạy: “Vày các Tỳ Kheo, ở đây có kẻ phàm phu 
ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chơn nhân...” Cho nên, phải tuệ trỉ các 
pháp cần phải tác ý và tuệ trỉ các pháp không cần phải tác 
ý. Vậy, các pháp cần phải tác ý là pháp gì? Các pháp 
không cần tác ý là pháp gì? Xin các bạn lưu ý kỹ ở điểm 
này mới biết áp dụng đúng pháp như lý tác ý. 


-155- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Các pháp cần tác ý là: ly tham, ly sân, ly sỉ; từ bỏ tâm 
tham, từ bỏ tâm sân, từ bỏ tâm sỉ; đoạn diệt tâm tham, 
đoạn diệt tâm sân, đoạn diệt tâm sỉ, v.v... 


Các pháp không cần tác ý là ngũ triền cái: tham, sân, sỉ, 
mạn, nghỉ; ngũ dục lạc: danh, lợi, sắc, thực, thùy, v.v... 

Ví dụ: Khi tâm tôi có sân tôi biết tâm tôi có sân. Và tôi 
biết rằng: sân là một ác pháp làm cho tâm tôi đau khổ. 
Cái biết được tâm sân và sự khổ đau là tri kiến tác ý. 
Nhưng muốn đoạn dứt được sự đau khổ ấy (lậu hoặc) thì 
tôi phải “như lý” giải thoát mà “ác ý” có nghĩa là tâm sân 
là khố đau, tâm không sân là tâm không khổ đau. Vậy tôi 
phải tác ý như thế nào? 


“Tâm như cục đất phải lìa xa tham, sân, sỉ” Đó là câu 
trạch pháp dùng tri kiến như lý tác ý để đoạn diệt lậu 
hoặc. “7m sân là tâm đau khổ hãy lìa ra khỏi thân tâm ta” 
hay “Sân là lậu hoặc ta không chấp nhận ngươi, ngươi hãy 
la khỏi nơi đây” Đây là những câu chọn lựa đúng đặc 
tướng mỗi hành giả mà pháp Thất Giác Chỉ gọi là Trạch 
Pháp Giác Chi dùng tri kiến như lý tác ý để diệt trừ các 
lậu hoặc. 

Chúng ta đọc lại đoạn kinh dưới đây sẽ thấy Đức Phật đã 
dạy rất rõ ràng và cụ thể về cách thức dùng tri kiến tác ý: 


“Này các Tỳ Kheo, thế nào là lậu hoặc do trỉ kiến được 
đoạn trừ? 


“Này các Tỳ Kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không 
được thấy các bậc Thánh, không được thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được 
thấy các bậc Chân nhơn, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhơn, không được thuần thục pháp các bậc Chân nhơn, 
không tuệ trì các pháp cần phải tác ý, không tuệ trì các 
pháp không cần phải tác ý; vị này không tuệ trì các pháp 


- 156 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


cần phải tác ý, vì không tuệ trỉ các pháp không cần phải tác 
ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý 
các pháp cần phải tác ý”. 

“Này các Tỳ Kheo, và thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý?” 

“Này các Tỳ Kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục 
lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được 
tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay 
hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô mình lậu chưa 
sanh được sanh khởi, hay vô mình lậu đã sanh được tăng 
trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cân phải tác ý 
mà vị ấy tác ý”. 

“Này các Tỳ Kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà 
vị ấy không tác ý?” 


“Này các Tỳ Kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục 
lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được 
trừ diệt; hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu 
lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô mình lậu chưa sanh 
không sanh khởi, hay vô mình lậu đã sanh được trừ hột. 
Những pháp ấy là những pháp cân phải tác ý mà vị ấy 
không tác ý... Này các Tỳ Kheo, các pháp đây được gọi là các 
lậu hoặc phải do trì kiến được đoạn trừ”. 


Đọc đoạn kinh trên đây, chắc các bạn sẽ rút ra được một 
pháp môn tu tập diệt lậu hoặc bằng tri kiến tác ý rất thực 
tế và cụ thể. Phải không các bạn? 

Chúng tôi xin trích ra đoạn kinh này để các bạn tự nhận 
biết thiền đỉnh của Phật là một loại thiền xả tâm chứ 
không phải loại thiền ức chế tâm như các Tổ đã hiểu lầm, 
rồi kiễn giải sai lệch ý Phật, khiến cho con đường Phật 
Giáo mắt dấu. Và hiện nay các Tổ đã để lại một rừng kinh 
sách Đại Thừa và Thiền Tông dẫn dắt tín đô Phật Giáo 


-l57- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


vào mê hồn trận của thiền định tưởng. Hèn chỉ, càng tu thì 
danh lợi càng nhiều. Danh lợi càng nhiều thì chùa to Phật 
lớn càng phát triển và bản ngã càng to. Bản ngã càng fo 
nên thường tranh luận hơn thua, chống trái nhau, v.v... 


Thật là buồn cười, họ chỉ biết lý luận để dìm Phật Giáo 
chân chánh, nhưng không ngờ lại vạch lưng cho người 
khác xem vết sẹo của mình mà không biết xấu hỗ. 


Chúng ta cũng nên cảm thông với họ, vì Phật Giáo truyền 
thừa qua nhiều vị Tổ và đi qua nhiều nước trên hành tỉnh 
này thì chắc chắn phải có sự sai lệch. Có sự sai lệch thì 


chúng ta phải cùng nhau chung lưng đâu cật để chỉnh đốn 
sửa lại làm cho những øì của. Phật Giáo đã bị ném bỏ được 


dựng lại cho đúng đắn và tốt đẹp hơn. Những gì sai làm 
ảnh hưởng xâu đến tỉnh thần của tín đồ, thì những người 


chịu trách nhiệm chính là quý Tăng Ñi và quý Cư sĩ. Các 
bạn hãy dẹp bỏ cái gánh nặng của tư tưởng cho rằng cái gì 
của các Tổ cũng đều đúng hết. 


Nguy hại nhất là các vị Tổ có chút ít tu tập, có khả năng 
viết và biên soạn những kinh sách để truyền thừa, nhưng 
vì sự tu tập chưa đến nơi đến chốn, chỉ sống bằng tưởng 
giải thì sự truyền thừa này dễ làm lệch con đường Phật 
Giáo. Các bạn thấy có đúng không? Chúng ta rất kính 


trong thương mên các Tổ, nhưng không phải vì vây mà 
những điều các Tổ làm sai lệnh Phật Giáo mà chúng ta 
phải nghe theo. 


Do hiểu được tâm lý người sau, nên trước khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn, Ngài di chúc lại cho các đệ tử sau này: 
“Hãy lấy giới luật và giáo pháp Ta làm Thây, làm chỗ 
nương tựa vững chắc... Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới 
luật mất là Phật pháp mắt” Bởi thế, khi thấy Tăng Ni và 
Cư sĩ sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới thì dù họ tu 


- 158- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


pháp tối thượng nào, chúng ta cũng biết ngay là họ đang 
tu pháp môn của tà đạo. Phải không các bạn? 


Thưa các bạn! Phật Giáo sai lệch, Phật Giáo đen tối là tín 
đồ Phật Giáo phải chịu thiệt thòi, phải chịu nhiều cay 
đắng, phí công sức, phí của cải vô ích. Có đúng như vậy 
không các bạn? Vậy, chúng ta là những Tu sĩ và Cư sĩ 
Phật Giáo biết rất rõ những sự sai trái này mà nỡ nhẫn 
tâm nhìn tín đồ Phật Giáo tu hành lạc vào pháp mê tín, lạc 
hậu và sống trong những ảo tưởng, tưởng giải, trừu tượng 
mơ hồ của thế giới siêu hình, của Phật tánh ảo tưởng mà 
chúng ta đành lòng làm ngơ sao các bạn? 


- Phương cách thứ hai, để tu tập tâm vô lậu bằng pháp 
Như Lý Tác ý, Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ”. Như vậy pháp thứ hai là phải 
dùng tác ý “phòng hộ” để diệt trừ lậu hoặc. Vậy phòng hộ 
nghĩa là gì? 

Phòng hộ nghĩa là giữ gìn bảo hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, 
miệng, thân, ý. Vậy bảo hộ sáu căn như thế nào? 

Khi bước ra khỏi thất thì nên như lý tác ý “Mắt phải nhìn 
xuống bước đi, không được nhìn qua nhìn lại, liếc dọc liếc 
ngang” hoặc “Tai phải lắng nghe bước đi, không được 
nghe âm thanh bên ngoài” Đó là dùng pháp như lý tác ý 
để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Chúng ta hãy 
lắng nghe lời Phật dạy: 


“Này các Tỳ Kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng 
hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỳ Kheo như lý giác sát, sống phòng hộ với sự 
phòng hộ con mất. 


Này các Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có 


- 159- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữ. 


Tai, múi, niệng, thân, ý đều phải phòng hộ như vậy. Này 
các Tỳ Kheo, các pháp áy được gọi là các lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ”. 


Chúng tôi xin nhắc lại các bạn: Pháp phòng hộ sáu căn 
như ở trên đây là pháp phòng hộ như lý tác ý. Nhưng 
muốn phòng hộ sáu căn mà không giữ hạnh độc cư thì 
chúng tôi tin rằng các bạn khó mà phòng hộ sáu căn được, 
dù bạn rất chuyên cần tu tập pháp như lý tác ý, mà cứ 
buông lung phóng dật nói chuyện, thì chất lượng tu tập sẽ 
không đạt được hay chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. 


- Phương cách thứ ba, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như 
Lý Tác ý Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải do 
thọ dụng được đoạn trừ.” Như vậy pháp thứ ba là phải 
dùng tác ý “fo dụng” để diệt trừ lậu hoặc. Vậy thọ dụng 
nghĩa là gì? 

Thọ dụng là chấp nhận những vật dụng cần thiết vừa đủ 
để giữ gìn cơ thể không đói khổ, rét lạnh, muỗi mòng, 
nắng, gió, mưa, bão, che đậy kín đáo không được trần 
truồng, V.V.. 


Ví dụ 1: Một người ngồi thiền bị muỗi mòng cắn đốt mà 
cứ cô găng ngôi chịu đau, ngứa rất là khỗ SỞ, nhưng lại tác 
ý theo kiểu tà tư duy: “T4 đang ngôi. thiền bị muỗi mòng 
căn là để trả nhân quả đời VIỆC, cô gắng giữ tâm bắt động 
mặc cho muỗi mòng căn ” . Còn nếu người ấy tác ý theo 
kiểu chánh tư duy: “7z ngôi thiền bị muỗi mòng _cắn, ta 
nên TH 2h Kc màn che, để diệt trừ lậu hoặc do muỗi mòng 
tạo ra”. 


Ví dụ 2: Khi ta bị bệnh, sức tu tập làm chủ bệnh chưa trọn 
vẹn, có nghĩa là cầu hướng tâm như lý tác ý: “4n fịnh thân 


- ló0 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hành tôi biết tôi hít vô ...” chưa có hiệu lực thì ta nên tác ý 
thọ dụng thuốc thang để bệnh đau được giảm thiểu tối đa 
và hết bệnh, tức là tác ý thọ dụng thuốc để làm cho lậu 
hoặc được đoạn diệt. Tu tập như vậy là do thọ dụng để 
đoạn trừ lậu hoặc. Đúng như lời Đức Phật đã dạy dưới 
đây: 


“Này các Tỳ Kheo. Thế nào là các lậu hoặc phải do thọ 
dụng được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỳ Kheo như lý giác sát, sống thọ dụng y phục, 
chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa ngứa, 
ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng của 
mặt trời, các loại bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần 
truông... 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không 
phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để 
trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân 
này được sông lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị 
thương hại, để hỗ trợ thân này sống đúng Phạm hạnh. Nghĩ 
rằng: (Như lý tác ý) Như vậy ta đã diệt trừ các cảm thọ cũ 
và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có 
lỗi lầm, sống được an Ốn. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đỄ ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi 
muỗi gió, sức nóng của mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải 
trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an 
tịnh. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để 
ngăn chặn các cẩm giác khổ thông đã sanh để được ly khổ 
hoàn toàn. 


Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ 


- l61- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


dụng như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ñy không 
còn nữa. 


Này các Tỳ Kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng được đoạn trừ”. 


Thưa các bạn! Chúng ta nên lưu ý lời dạy trên đây của 
Đức Phật. Nếu chúng ta không hiểu lời dạy này thì chúng 
ta chẳng khác gì các Tăng, Ni của Đại Thừa, Thiền Tông, 
Mật Tông, Tịnh Độ Tông, v.v... sống lợi dưỡng, phi Phạm 
hạnh. Ở đây chúng ta tác ý thọ dụng cho một đời sống 
Phạm hạnh, có nghĩa là phải sống thiểu dục tri túc, ba y 
một bát, tứ sự vừa đủ không được cất giữ thừa dư. Và thọ 
dụng như vậy mới đúng nghĩa của một bậc Thánh Tăng 
đoạn trừ lậu hoặc. 


- Phương cách thứ tư, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như 
Lý Tác ý mà Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải 
do kham nhẫn được đoạn trừ.” Như vậy pháp thứ tư là 
phải dùng tác ý “kham nhấn” để diệt trừ lậu hoặc. Vậy 
kham nhãn nghĩa là gì? 


Kham là chịu đựng; nhẫn là nhịn nhục. Vậy kham nhẫn 
có nghĩa là nhịn nhục chịu đựng bất cứ một ác pháp nào 
xảy đến. 

Ví dụ 1: Như mùi hôi thối xông lên, khiến cho chúng ta rất 
khó chịu, nhưng chúng ta vẫn kham nhẫn an nhiên không 
bị chi phối tâm, vẫn sống một cách tự nhiên không hề than 
trách như thế này, như thế khác. Muốn đạt được tâm như 
vậy chúng ta phải dùng pháp Như Lý Tác Ý: “Tâm phải 
bất động, mùi hôi thôi là hương trần. Hương trần là pháp 
vô thường lúc có, lúc không ta chẳng hệ sợ hãi. Hương trần 
hãy đi! Đi!!! Ta không hè sợ hãi ngươi”. Hoặc chúng ta tác 
ý câu khác “Tâm phải thanh thản an lạc trước mùi hôi thối, 
tránh né là hèn yếu °... 


- 162- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Ví dụ 2: Ở một nơi có ruồi muỗi nhiều chúng ta vẫn sống, 
vẫn thản nhiên, nhưng biết giữ gìn vệ sinh ngăn và chặn 
chúng tạo thành một môi trường không ô nhiễm thanh 
tịnh, chứ không tránh né. Đó là chúng ta kham nhẫn và 
thiện xảo, chứ không phải vì vậy mà tránh né và tìm cách 
diệt chúng với lòng thiếu sự thương yêu. 

Kham nhẫn có nhiều đối tượng như: thời tiết nóng lạnh, 
đói khát, ruồi muỗi, mạ ly, phỉ báng; các cảm thọ đau đớn, 
nhức nhối, sung sướng, thích thú, sợ hãi lo lắng, phiền 
não, giận hờn,v.v...Tất cả những đối tượng trên đây khi 
gặp đều phải kham nhẫn. 


Chúng ta hãy đọc lại đoạn kinh dưới đây, mà Đức Phật đã 
dạy kham nhẫn để đoạn trừ lậu hoặc một cách rõ ràng và 
cụ thể hơn: 


“Và này các Tỳ Kheo, thế nào là lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỳ Kheo, ở đây, có Tỳ Kheo như lý giác sát, kham 
nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chụm của ruôi muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhẫn những cách 
nói mạ ly, phí báng. 


Vị ấy có tính kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thông khô, khóc liệt, dau nhôi, nhức nhói, không sung 
sướng, không thích thủ, chêt điêng người. 

Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. Nêu vị áy 
kham nhân như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não áy 
không còn nữa. 

Này các Tỳ Kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do kham nhân được đoạn trừ”. 


- 163 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Nếu đoạn kinh này không được giảng trạch rõ ràng qua 
kinh nghiệm của một người tu chứng, thì chúng ta chỉ còn 
biết kham nhẫn, chịu đựng bằng cách ức chế tâm trước 
các ác pháp và các cảm thọ. Phải không hỡi các bạn? Ở 
đây, khi Đức Phật dạy đến chỗ kham nhẫn để đoạn trừ lậu 
hoặc thì Ngài đã không quên trang bị cho chúng ta một 
phương pháp tuyệt vời để kham nhẫn. Đó là pháp môn 
Như Lý Tác Ý. Chúng tôi đọc lại đoạn kinh mà Đức Phật 
chỉ dạy cách thức đoạn trừ lậu hoặc bằng pháp môn Như 
Lý Tác ý cho các bạn. Các bạn hãy lắng nghe: “Wày các Tỳ 
Kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt”. 


Khi tu tập để diệt trừ lậu hoặc với tri kiến, với phòng hộ, 
với thọ dụng, với kham nhẫn, với tránh né, với trừ diệt và 
với tu tập, thì đều phải dùng pháp Như Lý Tác Ý. Nếu 
không dùng pháp Như Lý Tác Ý mà tu tập bảy pháp trên 
đây để diệt lâu hoặc thì đó là ức chế tâm, chứ không phải 
đoạn diệt lậu hoặc. 

Tóm lại bài kinh “Tá Cả Lậu Hoặc” là Đức Phật dạy cho 
chúng ta bảy cách diệt lậu hoặc bằng pháp môn “Như Lý 
Tác Ý” Xin các bạn lưu ý và nhớ kỹ cho bài kinh này, chỉ 
có một nghĩa duy nhất, không còn có nghĩa nào khác nữa. 
Con đường tu theo Phật Giáo khi đoạn trừ tất cả lậu hoặc 
là chứng đạo. Thiền đỉnh của Đạo Phật là một loại thiền 
định nhắm vào chỗ đau khô của con người, tu tập để đây 
lui và diệt chúng ra khỏi thân tâm. Những pháp môn tu 
tập như vậy không có khó khăn, không có mệt nhọc các 
bạn ạ! Chỉ cần bạn có ý chí, có nghị lực, có gan dạ là tâm 
các bạn sẽ vô lậu hoàn toàn. Vì thế Đức Phật dám bên 
định thời gian tu tập: 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là thời gia 


cuối cùng ai cũng có thể làm được, chứ không phải chỉ có 
người căn cơ cao mới tu tập được 


- 164 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


- Phương cách thứ năm, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như 
Lý Tác Y. Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ.” Như vậy pháp thứ tư là phải 


dùng tác ý “ánh né” đễ diệt trừ lậu hoặc. Vậy tránh né 
nghĩa là gì? 

Tránh né có nghĩa là không dám gần gũi, ánh xa, không 
dám gặp mặt, không dám ở gân. Người xưa dạy: “chọn 
Thây mà học, chọn bạn mà chơi. “Thói thường gần mực thì 
đen, anh em bạn hữu ta nên chọn người”. Tránh những 
người bạn xấu ác, tránh những người uống rượu say sưa, 
tránh những người hung ác, nói dối, nói lời hung ác, tránh 
những người cờ bạc gian tham, trộm cướp. tà dâm, tránh 
những người gian xảo, tránh những con thú vật 
dữ,v.v..Trong Đạo Phật dạy chúng ta sống độc cư, đó là 
mục đích tránh né với những người ác, những lời nói ác, 
những lời nói xấu người khác, v.v... 


Hãy đọc lại đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy chúng ta tránh 
né các ác pháp đề thân tâm không bị lậu hoặc tác động: 


“Và này các Tỳ Kheo, thê nào là các lậu hoặc phải do tránh 
né được đoạn trữ”? 


“Này các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ kheo như lý giác sát tránh né 
voi dữ, tránh né ngựa dứt, trảnh né bò dữ, tránh né chó đữ, 
rắn, khúc cây, gai sôG, hỗ sâu, VỰC HúÚI, d0 HưỚC nhóp, vũng 
nước. Có những chỗ ngôi không xứng đáng ngôi, những 
trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc nêu giao 
du thì bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghỉ ngò, khinh 
thường; vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không xứng 
đúng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các người độc ác 
áy”. 

“Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy 


- 165- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não áy 
không còn nữa”. 


“Này các Tỳ Kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ”. 


Đoạn kinh này dạy chúng (a tránh né bằng sự tác ý hướng 
tâm hăng ngày đề khi gặp cảnh mà biệt phòng ngừa kịp 
thời. 


Thưa các bạn! Trên đây là pháp tránh né để diệt lậu hoặc. 
Vậy các bạn đến đây tu hành để diệt lậu hoặc hay để nuôi 
lậu hoặc? 


Các bạn về đây là có một mục đích cao cả, sống như Phật, 
sống như Pháp, sống như Giới, sống như chúng Thánh 
Tăng. Vậy mà các bạn còn thích hội họp nói chuyện, còn 
thích kết bè kết bạn, còn thích ăn, thích ngủ...Như vậy các 
bạn có tránh né không? Các bạn có làm đúng lời dạy của 
Đức Phật không? 


Muốn hết lậu hoặc thì phải sống độc cư cho trọn vẹn, phải 
sống đúng giới hạnh. Nếu sống không đúng như vậy, thì tu 
theo Phật Giáo đâu có ích lợi gì các bạn ạ!? Chỉ uông cho 
một đời người chẳng ích lợi cho mình mà còn mang tiếng 


lừa đảo người khác nữa. Không tu thì thôi mà đã tu thì 
phải tu cho đúng pháp của Phật, đừng tu theo pháp của 
Tô Sư mà cho răng tu theo pháp của Phật thì chúng tôi e 
rằng các bạn sẽ có tội rất nặng, trước khi chết các bạn 
phải sống một khoảng đời trong thảm trạng thương đau 
trên giường bệnh, dù các đệ tử của các bạn có che dấu gì 
thì làm sao che dấu được với người có trí tuệ Tam Minh. 


Cho nên, người có trí tuệ Tam Minh quan sát biết các Tổ 
tu hành đên đâu; biêt tầt cả các pháp môn của các Tô nào 
tu hành chỉ rơi vào tưởng định, thân thông tướng, trí tuệ 


- ló6 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tưởng, thế giới tưởng, Phật Tánh tưởng, Cực Lạc tưởng, 
Niêt Bàn tưởng,v.v... 


Người có trí Tam Minh biết các Tổ trước khi chết bị nhân 
quả hành hạ xác thân khỗ đau như thế nào? Biết rất rõ 
tâm các Tổ tu hành còn tham, sân, sỉ hay đã chấm dứt 
tham, sân, sỉ, v.v... Thấy biết rõ như thật không có gì che 
dấu người có trí Tam Minh. Do đó chúng tôi khẳng định 
pháp môn tu hành hiện giờ của Đại Thừa và Thiền Đông 
Độ là những pháp tưởng. Xin các bạn nên lưu ý điều này, 
vì chọn sai pháp sẽ đưa các bạn vào đường cùng, có khi bị 
điên khùng cho đến chết. 


- Phương cách thứ sáu, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như 
Lý Tác Ý mà Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải 
do trừ diệt được đoạn trừ.” Như vậy pháp thứ sáu là phải 
dùng tác ý “#ử điệt” để diệt trừ lậu hoặc. Vậy trừ diệt 
nghĩa là gì? 

Trừ diệt là làm cho sạch không còn nữa. Toàn câu trên 
đây nghĩa là: Có những lậu hoặc cần phải trực tiếp đoạn 
trừ lậu hoặc cho thật sạch. 


Ví dụ 1: Chưa đến giờ ăn mà bụng đói muốn ăn thì nhất 
định không ăn. Ăn phải đúng siờ, chứ không được ăn phi 
thời. Và sự quyết định không ăn đó bằng phương pháp 
như lý tác ý: “Phải từ bỏ tính tham ăn uống phì thời. 
Muốn làm một vị Thánh Tăng mà ăn uống phi thời thì 
nghĩa lý gì là một Thủnh Tăng?” 

Ví dụ 2: Chưa đến giờ ngủ mà muốn đi ngủ thì nhất định 
không đi ngủ, nhất định không ngủ phi thời, nhưng không 
ngủ phi thời thì không phải dễ. Phải không các bạn? 
Muốn không ngủ phi thời thì phải có phương pháp diệt 
trừ, phá hôn trầm, thùy miên. Hôn trầm, thùy miên cũng 
là một lậu hoặc như các lậu hoặc khác. Muốn diệt trừ nó 


- lố7 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


có nhiều phương pháp, nhưng ở đây Đức Phật dạy bằng 
phương pháp như lý tác ý: “Hôn trầm, thùy miên là một 
trạng thái ngu sỉ, ta phải từ bó xa lìa, doạn diệt, làm cho 
thật sạch ”. 


Khi bị hôn trầm thùy miên tấn công thì chúng ta vừa đi 
kinh hành vừa tác ý: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi đi kinh 
hành, chân trái bước. Với tâm định tỉnh tôi biết tôi đi kinh 
hành, chân phái bước”. 

Trên đây là những lậu hoặc cần phải trực tiếp diệt trừ 
như: Tâm tôi có tham thì tôi biết tâm có tham. Tâm có 
tham thì cần phải diệt trừ bằng câu pháp hướng: “Thzm 
là ác pháp là khổ đau hãy đi, đi!” hoặc “Tham không phải 
là ta. Ta không chấp nhận ngươi, ngươi hãy đi, đi!” 

Tâm tôi có sân thì tôi biết tâm có sân. Tâm có sân thì cần 
phải diệt trừ bằng câu pháp hướng: “Sân là ác pháp là khổ 
đau hãy đi, đi !” hoặc “sân không phải là ta. Ta không chấp 
nhận ngươi, ngươi hãy đi, đi!” 


Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy: 


“Và này các Tỳ Kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ 
diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo như lý giác sát không có 
chấp nhận dục niệm khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận. 
Không cho tôn tại dục niệm ấy; không có chấp sân niệm đã 
khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận. Không cho tôn tại sân niệm 
ấy; không có chấp các ác bắt thiện pháp luôn luôn khởi lên, 
từ bỏ, trừ diệt, diệt tận. Không cho tôn tại các ác bất thiện 
pháp ấy. 

Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy, không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ 


- ló8- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não đây không 
Còn nữa. 


Này các Tỳ Kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do trừ diệt dược đoạn trừ”. 


Lời dạy trên đây. rất rõ ràng, muốn diệt trừ các lậu hoặc 
này thì phải có đầy đủ nghị lực, phải có sự quyết chí, gan 
dạ ngăn chặn không để tâm làm theo dục. Nguyện chết bỏ 
chứ không làm nô lệ, tay sai cho dục. Có quyết tâm cao 
như vậy thì mới thắng được dục. 


- Phương cách thứ bảy, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như 
Lý Tác Y. Đức Phật đã dạy: “Có những lậu hoặc phải do 
tu tập được đoạn trừ. ” Như vậy pháp thứ bảy là phải dùng 


Z 


tác ý “w rập” đễ diệt trừ lậu hoặc. Vậy tu tập nghĩa là gì? 


Tu tập là dùng ý thức tư duy, suy nghĩ cái đúng, cái sai, 
cái thiện, cái ác,v.v... Chọn lựa từng câu tác ý cho hợp với 
đặc tướng của mình, hoặc chọn lựa những hành động nội 
ngoại của thân, để tạo thành niệm. Nhờ nương niệm ấy tu 
tập tỉnh giác, nhờ tỉnh giác an trú thân tâm, nhờ an trú 
thân tâm mới xả ly tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ được. 


Thưa các bạn! Muốn tu tập để đoạn diệt lậu hoặc thì các 
bạn phải biết các pháp nào tu tập trước tiên. Vậy, pháp 
môn trước tiên để các bạn tu tập là pháp nào, các bạn có 
biết chăng? Có lẽ các bạn sẽ trả lời: Tứ Chánh Cần, Tứ 
Niệm Xứ, hay Định Niệm Hơi Thở, v.v... Không phải đâu 
các bạn ạ! Pháp các bạn đầu tiên mới vào tu tập là pháp 
môn Bảy Giác Chỉ. Vậy Bảy Giác Chỉ là gì? Bảy Giác Chỉ 
gồm có: 

Trạch Pháp Giác Chỉ 

Niệm Giác Chỉ 

Tinh Tấn Giác Chi 

Khinh An Giác Chỉ 


- 169 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Hỷ Giác Chi 

Định Giác Chi 

Xả Giác Chỉ 
Muốn tu tập đoạn diệt lậu hoặc thì Trạch Pháp Giác Chỉ 
là pháp môn tu tập thứ nhất. Tại sao nó là pháp môn tu 
tập thứ nhất? Muốn biết tại sao nó là pháp môn tu tập thứ 
nhất thì phải hiểu nghĩa. 


Vậy Trạch Pháp Giác Chỉ là gì? Trạch Pháp Giác Chỉ có 
nghĩa là chọn lựa pháp môn tu tập để được giác ngộ giải 
thoát. Người tu tập mà không biết chọn pháp môn tu hành 
là người thiếu cân nhắc, thiếu tư duy, thiếu sáng suốt, 
thường nhẹ dạ, yếu lòng, dễ bị người khác lừa đáo. Những 
người như vậy là những người mê tín, cuồng tín trong tôn 
giáo. Hầu hết một sô người chỉ tin theo pháp môn Đại 
Thừa và Thiền Tông nên không chịu nghiên cứu. vì thế tu 
gần chết mà chẳng giải thoát được những gì, suốt đời chỉ 
tu tập nhưng cuôi cùng tay trắng cũng là tay trắng. 


Bởi vậy, muốn tu tập thì phải chọn lựa pháp, chứ không lẽ 
muốn tu mà đụng pháp nào cũng tu tập pháp nấy sao? Tu 
như vậy là tu trong ngu sỉ, dễ bị người khác lừa đảo pháp 
giả. Do không trạch pháp, dễ rơi vào cạm bẫy của tà pháp 
ngoại đạo. Vì không biết trạch pháp nên tín đồ Phật Giáo 
đã rơi vào rọ lưới của Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Biết 
bao nhiêu công sức và tiền của đồng bào Phật tử đỗ vào 
nơi đây như núi như rừng, nhưng xét cho cùng thì chẳng 
có ích lợi gì chỉ là một tâm lý thư giãn của những người 
cuồng tín. 


Phật Giáo Nguyên Thủy dạy chúng ta bắt đầu vào pháp tu 
tập là phải biết chọn lựa pháp. Chọn lựa pháp tức là 
Trạch Pháp Giác Chỉ. Vì qua kinh nghiệm tu hành của 
Đức Phật ngày xưa, khi đi tu Ngài chỉ biết tin mù quáng 
theo lời dạy của các vị Bà La Môn, cho nên sáu năm khổ 


+70 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


hạnh nơi rừng già, thân mình tiều tụy đi hết muốn nỗi như 
sắp chêt, mà chăng được lợi ích gì cho kiêp đời khô đau. 


Sau khi tự tìm ra đường lối tu tập thì Ngài cảm thấy như 
không có gì khó khăn và mệt nhọc, chỉ cần biết cách xả 
tâm đúng như bảy trường hợp trên đây. Và trường hợp 
cuối cùng để xả tâm bằng những pháp môn tu tập, nhưng 
phải dùng pháp như lý tác ý đi song hành theo bảy trường 
hợp xả tâm. 

Khi bắt đầu vào pháp tu tập thì phải sử dụng pháp Bảy 
Giác Chỉ, dù là sông đời sông Phạm hạnh vân phải sử 
dụng Giác Chi cho đến pháp tu cuối cùng để nhập các 
định và thực hiện Tam Minh cũng phải dùng Bảy Giác 
Chỉ, nhưng nó không phải là Bảy Pháp Giác Chỉ mà là 
bảy năng lực Giác Chỉ. Đây chúng ta hãy đọc đoạn kinh 
này thì thấy rõ ràng là Đức Phật đã dạy: 


1⁄ “Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Trạch Pháp Giác Chủ, Trạch Pháp Giác Chỉ này 
không y viên ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đên từ bỏ. ” 


2⁄ “Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Niệm Giác Chỉ, Niệm Giác Chỉ này không y viễn ly, y 
Iy tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. ” 

3⁄ “Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Tỉnh T. ấn Giác Chỉ, Tỉnh Tấn Giác Chỉ này không y 
viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ”. 


4⁄ “Này các Tỳ Kheo, nễu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Khinh an Giác Chủ, Khinh an Giác Chỉ này không y 
viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ”. 


5⁄ “Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Hỷ Giác Chủ, Hỷ Giác Chỉ này không y viên ly, y ly 
tham, y đoạn diệt, y hướng đên từ bỏ. ” 


-171- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


6/ “Này các Tỳ Kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Định Giác Chị, Định Giác Chỉ này không y viên ly, y 
ly tham, y doạn diệt, y hướng đên từ bỏ. 


7⁄ “Này các Tỳ Kheo, nễu vị ấy không tu tập như lý giác sát 
tu tập Xả Giác Chỉ, Xó Giác Chỉ này không y viên ly, y ly 
tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ”. 


“Này các Tỳ Kheo, nễu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. Nêu vị ấy tu 
tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não äãy không còn 
nữa.” 


“Này các Tỳ Kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ”. 


Đọc bài kinh trên, chúng ta thấy Đức Phật dạy tu tập xả 
tâm rất tỉ mỉ. Mỗi tâm niệm trong ta khởi lên ở nhiều góc 
độ ác pháp khác nhau. Do đó Đức Phật đã chia làm bảy 
cách đoạn diệt lậu hoặc, tùy theo mỗi lậu hoặc dùng pháp 
tác ý mà diệt chúng. Có pháp môn tu tập trực tiếp diệt lậu 
hoặc như vậy, thế mà trên đường tu tập chúng ta còn gặp 
biết bao thứ lậu hoặc rất cứng đầu và khó trị. Cho nên 
nhìn lại pháp tu tập của các Tổ sư thấy rõ chỉ Đại Thừa và 
Thiền Tông là những loại pháp môn tránh né, trốn chạy 
lậu hoặc. Tu như vậy, dù có tu muôn kiếp cũng chẳng đi 
đến đâu, chỉ uỗng phí một đời tu mà thôi. Các bạn cứ suy 
ngẫm lại xem có đúng không? 


Bài kinh trên đây là một bài kinh rất tuyệt vời giúp cho 
mỗi hành giả đoạn trừ lậu hoặc tận gốc. 


BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA 
Hỏi: Kính thưa Thây, nếu thuận tiện xin Thây cho con 
được biết: Thây Thiện Thuận và một số quí Thây, quí Cô đã 


- 172- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


tu tập lâu nay tại tu viện như vậy đã chứng đạt quá A La 
Húán hay chưa? (Câu hỏi của Cự Sĩ Chiêm Tuân) 


Đáp: Có lẽ, Chiêm Tuân chưa đọc bài kinh: “Bờ bên này 
và bờ bên kia” trong tập II Những Lời Phật Dạy nên chưa 
rõ quả vị A La Hán như thế nào mới có câu hỏi như trên. 
Nếu đã đọc được bài kinh này rồi thì biết rằng đệ tử của 
tu viện Chơn Như đã đạt được quả giải thoát không phải 
là ít, chỉ có những người vô mỉnh ngu sỉ mới ở bờ bên này 
mà chịu khô đau. 

Người có trí tuệ một chút, sống đúng đạo đức không làm 
khô mình khổ người là quả vị A La Hán ngay tại chỗ đó, 
chứ còn chờ quả A La Hán nào nữa các bạn. Đúng như 
vậy đó! 


Mục đích của Đạo Phật là thoát khỗ đau của kiếp làm 
người, tức là tâm không còn bị ác pháp tham, sân, sỉ chỉ 
phối. Đó là bờ bên kia, là quả vị A La Hán. 

Cho nên đệ tử của tu viện Chơn Như, những người trí đều 
ở bờ bên kia, chỉ có những người không trí mới chịu ở bờ 
bên này. Có đúng như vậy không quý Phật tử? 


Quả A La Hán tu tập đâu phải khó đối với Phật Giáo, chỉ 
có những người sông phạm giới, phá giới, sống thiếu đạo 
đức làm người, tu tập những pháp môn viên vông đầy ảo 
tưởng, ham thích thần thông, ngồi thiền nhập định “cóc” 
thì quả A La Hán chứng quá khó. 


Câu trả lời của Thầy chính là Đức Phật đã xác định rất rõ 
ràng trong những tập sách Những Lời Phật dạy xin các 
bạn đọc kỹ lại từng lời Đức Phật dạy thì không còn nghi 
ngờ. 


3173 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Sau cùng Thầy xin thành tâm chúc các bạn luôn ở bờ bên 
kia và chúc cư sĩ Chiêm Tuân xả tâm tôt. 


QUÁ A LA HÁN 


Hỏi: Kính thưa Thấy! Có người cho chúng con biết ý kiến 
khi đọc xong bức thư T hây trả lời cho cư sĩ Chiêm Tuân ở 
trên. Người ấy bảo rằng: “Phật và Thây nói chứng quả A 
La Hán thì dễ dàng, nhưng chúng con íu tập sức cùng, lực 
kiệt mà vẫn: chưa nhiếp phục được tâm, nhiều khi tâm thối 
chuyển muốn bỏ cuộc. 


Đáp: Thật đáng thương cho quý Phật tử! Từ lâu quý vị bị 
ảnh hưởng Đại Thừa đã tưởng nghĩ Phật Giáo là một tôn 
giáo quá cao siêu vi diệu, ngoài sức lực của con người, 
không ngờ Phật Giáo chỉ là một nền đạo đức của loài 
người. Đạo đức không làm khổ mình khổ người. Người có 
đạo đức là có sự giải thoát. Cho nên sự giải thoát ấy trong 
tẦm tay của quý vị. 


Đề chứng mỉnh cho lời chúng tôi nói, xin các bạn vui lòng 
đọc lại những lời Đức Phật dạy thì rõ: “Nhờ hiểu biết như 
vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. Đối với tự thân 
giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. 
Vị ấy biết: “Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cân 
làm, đã làm, sau đời hiện tại không có đời nào khác nữa”. 
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người không tự 
làm khổ mình, không chuyên tự làm khổ mình, không làm 
khô người, không chuyên làm khổ người; ngay trong hiện 
tại, không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể”. 


Qua lời dạy này, chúng ta suy ra mới thấy rõ: Chính Phật 
Giáo dạy tu tập giải thoát trong tâm tay của mọi người mà 


s74=- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mọi người không hiểu, vì thế biến Phật Giáo thành một 
tôn giáo ảo tưởng, trong khi giáo lý của Phật chỉ là bốn 
chân lý của loài người. Bốn chân lý của loài người chỉ là 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả. 

Người nào sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả không 
làm khổ mình không làm khỗ người là người chứng quả A 
La Hán. Phải không hối các bạn? 


Chỉ vì các bạn cho quả A La Hán quá cao siêu, ngoài sức 
lực của bạn, nên mới thấy nó khó, và như ý kiến của các 
bạn vừa dao động vừa thối lui đã nói ra “chúng con tu tập 
sức cùng, lực kiệt mà vẫn chưa nhiếp phục được tâm, nhiều 
khi tâm thối chuyển muốn bỏ cuộc”. Lời nói này chứng tỏ 
các bạn đã bỉ quan tiêu cực trước mặt trận sinh tử, khiến 
cho các bạn không còn tỉnh thần tích cực chiến đấu với 
mặt trận nội tâm. 


Chúng tôi xin hỏi và các bạn vui lòng thẳng thắn trả lời, 
đừng vì vừa lòng chúng tôi: 


Các bạn có biết trạng thái Niết Bàn và trạng thái tâm của 
một bậc chứng quả A La Hán như thế nào chưa? Nếu biết 
thì các bạn cứ trả lời đi! Còn nếu chưa biết thì xin các bạn 
hãy lắng nghe chúng tôi trả lời: 


Khi các bạn bị một người khác chửi mắng, mạ lị, mạt sát, 
các bạn tức giận mặt đỏ, tía tai, v.v...Lúc bây giờ trạng 
thái tâm của các bạn như thế nào? Các bạn có biết không? 
Đó là địa ngục, là bờ bên này, đấy các bạn ạ! Cũng trường 
hợp như trên nhưng tâm các bạn bất động không tức giận, 
luôn luôn thấy thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là Niết Bàn, 
là bờ bên kia, là chứng quả A La Hán các bạn ạ! Như vậy 
quả A La Hán có khó không các bạn? 


Thưa các bạn, khi bạn đến tu viện Chơn Như với mục 
đích tu tập ly dục ly ác pháp. Vậy hắng ngày tu tập cái gì 


- l75- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


các bạn có biết không? Nếu các bạn quyết tâm tu tập để 
tìm cầu sự giải thoát thì ở đó việc làm của các bạn hằng 
ngày là không làm theo lòng ham muốn (dục) của các bạn. 
Và các bạn cũng không chấp nhận những ác pháp bên 
ngoài, thì làm sao chúng tác động vào thân tâm của các 
bạn được. Rõ ràng khi đến Chơn Như là các bạn chỉ có 
một việc làm là ngăn, diệt dục và ác pháp. Ngăn, diệt dục 
và các pháp thì ngay đó là Niết Bàn, là chứng quả A La 
Hán. Như vậy các bạn đến tu viện Chơn Như là đã đến bờ 
bên kia. Có phải vậy không các bạn? 


Thưa các bạn! Bắt đầu khởi sự tu chứng quả A La Hán là 
phải tu chứng quả A La Hắn trong một giây. Phật dạy: 
“Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy...” Như vậy 
thấy cái gì các bạn? Thấy sự giải thoát, thấy quả A La 
Hán trong một giây đấy các bạn ạ! 


Có chứng quả A La Hán từ một giây, rồi mới đến hai giây, 
3,4, 5 giây.. . Rồi một ngày, bảy ngày; rồi một tháng, bảy 
tháng; rôi một năm, bảy năm; rôi mãi mãi chứng quả A 
La Hán. Có đúng như vậy không các bạn? 


Tu viện Chơn Như ngay từ phút giây đầu tiên đã trao tặng 
cho các bạn quả A La Hắn, còn giữ được hay không là do 
các bạn, chứ tu viện Chơn Như không có giữ gìn giúp các 
bạn được. Tu Viện Chơn Như đã đưa dắt các bạn qua bờ 
bên kia, còn ở bờ bên kia hay về lại bờ bên này là do các 
bạn. Như vậy tu sĩ và cư sĩ tại tu viện Chơn Như tu chứng 
quả A La Hán không phải ít. Cho nên các bạn hỏi tu sĩ và 
cư sĩ tại tu viện Chơn Như có ai tu chứng quả A La Hán 
hay không? Thì xin các bạn hãy hỏi lại các bạn!!! 


Và như vậy quả A La Hán không phải khó. Chỉ khó là do 
các bạn chưa buông bỏ dục và ác pháp, ... còn hơi tiệc đời. 


- 176 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


BẬC HIẾN TRÍ 
LỜI PHẬT DAY 


Nếu gặp bậc hiền trí 

Chỉ lỗi và khiển trách 

Như chỉ chỗ chôn vàng 

Hãy kết thân người trí 

Kết thân với vị ấy 

Chỉ có lợi không hại. (Kinh Pháp Cú.VI Panditavagsa 
Phẩm Hiền Trí). 


CHÚ GIẢI: 


Thưa các bạn! Trong cuộc đời, gặp được những bậc Hiền 
Trí rất khó, bởi vì những bậc ấy dám nói thẳng, dám chỉ 
lỗi, dám khiến trách những chỗ sai lầm của cuộc đời cũng 
như trong Đạo, để cho mọi người biết mà cố gắng sửa sai. 
Sửa đời, sửa đạo. Đời và Đạo chưa bao giờ toàn thiện, toàn 
mỹ cả, chỉ nhờ vào bàn fay của con Hgười uHỖn năn sửa sai 
những lỗi lâm thì mới có ngày được toàn thiện toàn mỹ. 
Việc làm này không phải một người mà phải nhiều người; 
nhiều người mà phải sống đoàn kết với nhau thì mới làm 
được; nhưng không phải làm nhanh chóng được mà phải 
nhiều năm tháng, trường kỳ sửa sai và HỖN năn những lỗi 
lâm của mình. 

Bậc Hiền Trí chỉ lỗi và khiến trách chúng ta để chúng ta 
trở thành người tốt, người có đạo đức, thì công ơn Ấy rất 
nặng. Phải không hối các bạn? Cũng giống như người chỉ 
chỗ chôn của báu, nhờ đó mà chúng ta trở thành giàu có. 
Do sự ích lợi này, nên Đức Phật khuyên chúng ta: 


“Nếu gặp bậc hiền trí 
Chỉ lôi và khiến trách 
Như chỉ chô chôn vàng”. 


#i7= 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Đúng vậy, lời chỉ thẳng, nói thẳng là lời vàng ngọc, nhưng 
người đời không mây ai hiểu biết, như khi có người chỉ lỗi, 
khiến trách mình thì sanh tâm thù oán, ghét hận, tìm cách 
nói xấu và còn hãm hại họ. Có đúng vậy không các bạn? 


Đúng vậy, khi chúng tôi vạch trần những cái sai trong các 
hệ phái của Phật Giáo Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, 
Tịnh Độ Tông và Nam Tông thì chúng tôi bị phản ứng 
ngay liền. Phản ứng rất mạnh. Họ không những không 
tiếc lời mạt sát, mạ lj chúng tôi, mà còn mượn kinh sách 
Đại Thừa và Thiền Tông chống đối chúng tôi kịch liệt. 
Nhưng chúng tôi vẫn im lặng, vì biết họ đang mang nhiêu 
kiến chấp sai lầm của Đại Thừa và Thiền Tông. Chúng tôi 
nghĩ rắng: Cái gì đúng là đúng cát gì sai là sai không thê 

có di bóp méo nó được. Hiện giờ họ nói gì cũng được, thời 
gian sẽ trả lời với họ. Chúng tôi không có thời gian để luận 
bàn, vì còn phải làm biết bao công việc để chấn chỉnh lại 
Phật Giáo, làm cho Phật Giáo có một giáo trình tu học từ 
lớp một đến lớp tám, mà thời gian tuổi đời chúng tôi còn 
quá ngắn, chúng tôi có thể kéo dài thêm tuôi thọ, nhưng sợ 
chúng sanh cứ mãi làm ác thì không đủ phước với chánh 
pháp của Phật mà họ chỉ luôn hướng về tà giáo của ngoại 
đạo Bà La Môn Đại Thừa. Nếu như thế, dù muốn dù 
không buộc lòng chúng tôi phải ra đi trước khi hoàn tất 
giáo trình. 

Do bởi chúng tôi là những người hiểu thật rõ luật nhân 
quả hơn ai hết; luật nhân nhân quả linh động thay đổi 
từng sát na. Chứng sanh có sống thiện pháp thì mới đủ 
duyên với chánh pháp, còn ngược lại sống trong ác pháp thì 
không đủ duyên, chánh pháp không ra đời. Ngày xưa Đức 
Phật cũng biết rõ luật nhân quả như thật, nhưng Ngài 
không thể bỏ chúng sanh vào Niết Bàn ngay khi vừa tu 
chứng. Ngày nay chúng tôi cũng vậy, phải làm hết sức 
mình, vì lòng yêu thương không nỡ bỏ chúng sanh lăn lộn 


- 178 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIẾT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


trong sóng gió ba đào của biển nhân quả. Chúng tôi biết 
rất rõ điều chúng tôi đang làm là một tiếng chuông cảnh 
tỉnh sự sống trên hành tỉnh này. 


Thưa các bạn! Chúng tôi vạch ra những cái sai của Phật 
Giáo là để chúng ta cùng nhau chung lưng đấu cật để chỉnh 
sửa lại cho Phật Giáo được tốt đẹp hơn. 


Từ lâu các bạn như những người mù đi trong đêm tôi; 
chúng tôi hiện giờ là những người cầm đuốc soi đường để 
cho các bạn đi. Các bạn có biết chăng? 


Những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo gồm: Đường Về Xứ 
Phật, Giới Đức Làm Người, Làm Thánh, Mười Giới Đức 
Thánh Sa Di, Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni, Những 
Lời Phật Dạy, Đạo Đức Làm Người, Giáo Án Rèn Nhân 
Cách, v.v... và gần cả ngàn bài Pháp Thoại, Pháp Âm...Đó 
không phải là những bó đuốc soi đường cho các bạn sao? 
Thế sao có một số bạn không biết ơn lại còn nặng lời cho 
chúng tôi dẹp sạch Phật Giáo, phỉ báng, mạt sát Thầy Tổ; 
trong khi đó các thầy Đại Thừa và Thiền Tông phạm giới, 
phá giới, bẻ vụn giới tan nát, khiến cho Phật Giáo suy đồi, 
lụn bại, thế mà các bạn không có một tiếng nói để chặn 
đứng những hành động diệt Phật Giáo này. 


Thưa các bạn! Phật Giáo phát triển chạy theo cho hợp 
thời đại theo kiểu (Đại Thừa) này, thì thử hỏi từ xưa cho 
đến nay sự phát triển này đã mang lợi ích thiết thực gì cho 
con người hay chỉ đưa con người sống trong cảnh ảo 
tưởng, mơ hồ, trừu tượng, biến con người sông trong mê 
tín, lạc hậu, v.v.. . tiền mất, tật mang, tốn hao công sức, 
làm việc nhảm nhí, phi đạo đức. Các bạn có biết chăng? 


Những vị Tổ, Sư, Thầy nào đã có ý đồ chủ mưu diệt Phật 
Giáo bị chúng tôi vạch mặt chỉ tên đề cho các bạn biệt, thì 
có bạn lại có những lời lẽ cay độc và còn dùng luật nhân 


3179 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÉT - TẬP BA- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


quả hù dọa chúng tôi: “Đọa địa ngục, mang lông đội 
sừng”. Chúng tôi đang có gắng dựng lại những cái gì của 
Phật Giáo đã bị dìm mất và ném bỏ những cái gì không 
phải của Phật Giáo. 

Trong khi các bạn đang sắp chết chìm trong dòng nước 
giáo pháp kiến giải, tưởng giải của Bà La Môn, Đại Thừa, 
Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và cả Nam Tông 
nữa, chúng tôi đem lợi ích cho các bạn mà chỉ thấy toàn là 
những lời lẽ phi ơn, phi nghĩa. Như vậy có đúng không các 
bạn? Trái lại ở đây thì Đức Phật khuyên: 


“Hãy kết thân người trí 
Kêt thân với vị äy 
Chỉ có lợi không hại ”. 


Thưa các bạn! Các bạn nghĩ sao với những lời dạy này? 
Riêng chúng tôi, dám ăn, dám nói thì dám chịu về những 
lời nói của chúng tôi, miễn là chúng tôi làm sáng tỏ lại 
Phật Giáo, làm cho Phật Giáo tốt hơn, đem lại lợi ích an 
vui hạnh phúc cho cuộc sống của mọi người thì đó là niềm 
hân hoan, vui sướng của chúng tôi, chứ chúng tôi không 
màng danh, lợi và ơn nghĩa của các bạn, mong các bạn 
hiểu cho. Chúc các bạn an lạc tu tập “Xđ Tâm ” tốt ./. 


Noi Tập Ba - Xin Mời gưí Phật Tử Đọc Tá úp Ti, lắp T X4 


(Chư Tăng đi Khắt T. Thực ngọ trai ở tu viện Chơn Như) 
- 180- 


